ĐẦU LÀ CHÂN HẠNH 
PHÚC 
Thích Thanh Từ 
LỜI ĐẦU SÁCH 


Quyển “Tu Là Chuyển Nghiệp” gồm những bài 
ngắn, hướng dẫn người tu chuyển nghiệp bất thiện nơi 
thân khẩu ýcủỦa phàm phu, thành nghiệp thiện của bậc 
hiền đức. 

Quyển “Đâu Là Chơn Hạnh phúc”, cũng gồm 
những bài giẳng ngắn của Hòa Thượng Thường Chiếu, 
nhằm hướng dẫn Tăng Ni và phật tử tu sáu căn. Trong 
những bài này Hòa Thượng giẳng trạch những cái vui 
thích tạm bợ trá hình của khổ đau,mà người đời cho là 
hạnh phúc,nên đã lau nhọc tìm cầu đuổi bắt, nhưng 
không được hạnh phúc lại còn khổ đau. Hòa Thượng 
cũng giẳng trạch rõ ràng cái vui nào là cái vui chân thật 
cho Tăng Ni và phật tử biết mà thực hiện, để được lợi 
ích chân thật vĩnh viễn. 

Chúng tôi nhận thấy những bài giẳng này rất cần 
cho người mong cầu hạnh phúc chân thật,nên ghi thành 
sách để tiện bề nghiên cứu thực hiện. Sau khi ghi xong, 


chúng tôi trình lên Hòa Thượng xem, được Hòa Thượng 
chấp thuận cho xuất bản. Vì ghi từ lời giẳng, chắc chắn 
tập sách này không tránh khỏi những sai sót lỗi lầm. Xin 
quí độc giả thông cảm, bỏ qua những lỗi mà chúng tôi 
đã vấp phải. 
T.T. Trúc lâm, đầu hạ 1993 
THUẦN GIÁC 
Kính ghi 


BIYVA TRI 

Trong đạo Phật chúng ta thường nghe nói đến trí 
tuệ và từ bi. Vậy trí tuệ là gì, từ bi là gì? Người sống 
như thế nào là sống vớiù trí tuệ và người hành xử như 
thế nào là người từ bi ? 

Đạo Phật là đạo giác ngỘ; giác ngỘ là thấy đúng 
lẽ thật. Người thấy đúng lẽ thật không thể thiếu trí tuệ 
được. Vì vậy mà tất cả chúng ta, nhất là người tu Phật 
phải lấy trí tuệ làm nền tẳng.Ở đây tôi chia trí tuệ ra làm 
hai loại : Trí thế gian và trí xuất thế gian.Trước hết tôi 
nói về trí thế gian theo tinh thần Phật pháp. Trí thế gian 
trong Phật pháp là thấy biết đúng tinh thần nhân qủa. 
Người tu Phật khi làm việc gì phải thấy rõ nguyên nhân 
và hậu qủa của nó. Người thấy rõ nhân và qủa không 


lầm là người co trí tuệ. Trong kinh có nói : “Bồ Tát sợ 
nhân chúng sanh sợ qủa”. Bồ Tát là hữu tình giác, một 
chúng sanh giác ngỘ là chúng sanh đó biết sợ nhân ác, 
chúng sanh mê muội thì sợ qủa khổ. Cũng sợ vậy, mà 
hai cái sợ khác nhau, ngƯỜi sợ nhân gọi là giác, ngưƯỜời 
sợ qủa gọi là mê.Trí tuệ của người học đạo tuy là trí thế 
gian,nhưng cũng là trí tuệ của Bồ Tát. Người biết rõ 
mỗi hành động mỗi lời nói mỗi ý nghĩ là cái nhân đưa 
tới đau khổ,thì tránh không làm không nói và không nghĩ. 
Đó là người biết sống bằng trí tuệ. Nếu nghĩ nói làm 
không biết kết qủa ra sao, cứ nói làm càng bướng, khi 
kết qủa khổ đau đến thì than khóc, cầu Trời khẩn Phật 
cứu, đó là cái si mê của chúng sanh. Hiện tại chúng ta 
sống với trí tuệ hay sống với si mê ? 

Tôi đơn cỬ vài việc rất nhổ mọn trong đời sống 
là ăn uống. Mục đích của sự ăn uống là để nuôi dưỡng 
mạng sống được khỏe mạnh lâu dài. Như vậy, ăn uống 
là cái nhân, nuôi dưởng mạng sống được khỏe mạnh lâu 
dài là cái qủa. Nhưng,có người ăn uống những thứ phá 
hoại mạng sống, vậy người đó là người trí hay người 
mê ? Chẳng hạn như uống rượu, rưởu làm đau bao tử, 
Zzơ gan, viêm phế quản ... mà người ta vẫn cứ uống. 
Những món ăn không hợp với bệnh, ăn vào là bệnh phát 
mà người ta vẫn cứ ăn. Khi bệnh phát nặng lo sợ cầu 


thầy kiếm thuốc, mà cái nhơn gây ra đau bệnh thì không 
tránh. Đó là người mê nên gọi là phàm phu thế gian. 
Người có trí biết cái gì ăn vào làm bại hoại mạng sống, 
làm cho cơ thể đau bệnh thì không ăn. Món ăn nào giúp 
cho cơ thể tráng kiện, làm cho mạng sống được lâu dài 
thì dùng, đó là người trí. Còn hút thuố có lợi cho mạng 
sống hay có hại ? Hút tuốc làm cho nám phổi, ung thư 
phổi... mà người ta vẫn cứ hút. Á phiện là một loại ma 
túy làm cho cơ thể con người gầy ốm Ốm xanh xao, suy 
nhược, bại hoại tột đỉnh, vậy mà người ta vẫn cứ hút. 
Đó là những người si mê đáo để,tự phá hoại thân thể 
mình một cách vô lý và nguy hiểm. Người si mê vừa 
vừa thì phá hoại cơ thể vừa vừa, người si mê ít thì phá 
hoại cơ thể ít. Tai họa cuả rượu, của thuốc, cuả á phiện 
hiện tại các nhà y học đã chứng minh cụ thể và khuyên 
không nên dùng. Người ta biết hại mà vẫn cứ dùng, thật 
là đáng thương! Là con người ai cũng có quyền chọn 
những thực phẩm tốt làm cho cơ thể khỏe mạnh để 
dùng, còn những thỨ nào đưa đến bệnh hoạnđau khổ thì 
tránh. Vì con ngưƯòi có khỏe mạnh mới vui tươi, đau yếu 
thì buồn khổ. 

Chúng ta tu Phật là tu theo đạo giác ngỘ, những 
cái gì làm cho chúng ta đam mê, say đắm, khi thức tỈnh 
phải gan dạ bỏ liền. Đó là đã tiến trên đường giác ngỘ. 


Đã tiến trên đường giác ngỘ thì khổ đau Ở cỏi đời này 
tuy chưa hết nhưng cũng đã bớt đi. Ví dụ người ghiền 
rượu, ghiền thuốc làm mỗi ngày được 50đ, uống rượu 
20đ, hút thuốc 10đ,còn lại 20đ không đủ tiên ăn cơm nên 
phải mang nợ. Cả cuộc đời sống trong say sưa thiếu 
thốn khổ sở vô cùng. Bây giờ biết uống rượu hút thuốc 
có hại, gan dạ bỏ không dùng nữa. Tiền lương mỗi ngày 
chỉ dùng cho việc ăn uống thì vừa đủ, nên thân khổe 
mạnh tâm vui vẻ. Đó là người tự tỉnh tự giác bằng trí 
tuệ thế gian. 

Lại có những chén thuốc đắng cay, uống vào 
không ngon miệng mà người ta lại dùng,vì họ biết món 
thuốc đó uống vào thì hết bệnh, thân thể khỏe mạnh, 
sống lâu. Đó cũng do con người có trí tuệ thế gian biết 
giảng nhân nào tốt thì làm, dù khó làm vẫn cố gắng: 
nhân nào xấu thì tránh, không làm dù có hấp dẫn. Người 
sống như vậy là tu, chớ không phải đi chùa thường, lạy 
hì hụt, khi về nhà cũng rượu thịt say sưa, nói làm sằng 
bậy, gây khổ cho mình làm khổ lây cho người; đi chùa 
lạy phật như thế chưa biết tu. Qúi vị cứ sống bình 
thường, mà biết tránh những cái nhân xấu gây đau khổ 
cho mình, cno gia đình, cho xã hội, đó là tu. 

Người có trí tuệ là người có thái độä dứt khoát, 
biết điều dở, nhất định không làm, dù cho có ai khuyến 


khích rủ ren. Còn người bình thường phân tích biết điêu 
đó dở mà khi có ai ru cũng chạy theo làm, thì người này 
chưa thực có trí, còn mơ màng nửa tỉnh nửa mê; gặp 
người tỉnh thì tỉnh theo, gặp người mê thì mê theo. Như 
vậy, người tu chúng ta phải thực sự tỉnh để tự quyết 
định việc làm của mình cho chính chắn tốt đẹp. 

Về lời nói ngôn ngỮ cũng vậy. Có khi nào mình 
chưởi mắng người mà được người thương mến không 
? Chắc chắn là không. Tất cả quí vị hiện có mặt ở đây, 
có ai muốn cho mọi người ghét mình không ? Chắc chắn 
là không. Chẳng muốn người ghét , thì những lời hung 
ác chê bai chỉ trích... nên nói hay nên dừng ? Nên 
dừng. Vì những lời đó làm cho người nghe khó chịu, họ 
sẽ sanh tâm oán ghét người nói. Ở đời nuế bị người oán 
ghét thì khi mình gặp khổ, họ sẽ chế nhạo hoặc hãm hại 
thêm. Còn nếu được người thương mến khi hoạn nạn 
được người cứu giúp an ủi. Như vậy có ai dạy khờ gì 
mà cứ tạo những cái nhơn để cho người oán ghét ? Ở 
thế gian này người ta oán ghét nhau bởi cái gì nhiều hơn 
hết ? Đa số là do cái miệng. Vậy ngang đây qúi vị nhớ tu 
cái miệng tức là tu khẩu nghiệp. Mỗi khi nói ra là phải 
lựa lời mà nói, lời lành thì nói, lời dữ thì chừa. Như vậy 
mới đem an vui lại cho mình cho người. Nếu nói lời dữ 
thì đau khổ sẽ đến, chớ không tránh khỏi. 


Lại nữa, người cỨ lo tụng kinh với Phật, hễ ai 
chọc tức thì mắng chưởi không tiếc lời. Như vậy tụng 
kinh một giờ, chưởi người chừng mười phút thì phước 
đức tụng kinh cũng không còn. Để thấy rõ việc tu hành, 
người trí biết lời nào nên nói thì nói, lời không nên nói 
thì dừng, điều tốt nên làm thì làm, điều quấy ác có hại 
thì không làm, đó là người giẳng trạch được sự thật. 
Quí vị chớ nói làm một cách mờ ảo có tính cách huyền 
bí linh thiêng, mà không thông lý nhân qủa. Vì đạo Phật 
chủ trương con người gặp cảnh khổ hay cảnh vui gỐc 
từ nơi nghiệp lành mà ra. Nói lành làm lành là nghiệp 
lành, nói hung dữ làm việc ác là nghiệp ác. Muốn được 
an vui mà gây nhân ác, đó là mê, thiếu trí tuệ. Thế nên 
muốn được an vui là phải tạo nhân lành, an ủi khuyên 
lơn giúp đỡ mọi người tỪ vật chất lẫn tinh thần cho họ 
được vui về. Người biết sống như thế là người có trí 
tuệ thế gian. 

Sau đây là trí tuệ xuất thế gian. Trí xuất thế gian 
là trí biết đúng như thật, cái nào giả biết nó lá giả, cái 
nào thật biết nó là thật. Cái giả cho là thật đó là mê, cái 
có thật mà không biết cũng là mê, thiếu trí tuệ. Thế nên, 
cái giả biết rõ là giả, cái thật biết nó là thật, đó là người 
trí, mà là trí xuất thế gian. Trí này có khả năng thấy suốt 
được lẽ thật, nhín thẳng nơi con người biết cái nào là 


giả cái nàolà thật không lầm lộn. Thông thường người 
đời ai cũng thấy thân này là thật. Nhưng với cái nhìn 
của người có trí xuất thế gian thấy như chổ Phật đã chỈ 
bày :Thân này là tướng nhân duyên hòa hợp, nhân duyên 
hội đủ thì thân này tỒ tại, nếu thiếu duyên thì nó tan 
hoại. Bốn thứ đất, nước gió,lửa hợp lại mà có thân này; 
những chất cứng như tóc, lông, răng,xương...thuộc về 
đất. Những chất lồng như máu, nước miếng mồ hôi... 
thuộc về nước. Hơi ấm thuộc về lửa. Sự máy động, hơi 
thở... thuộc về gió. Bốn thứ đó hòa hợp thành thân này, 
nếu một trong bốn món đó mất đi thì thân tan hoại.Bốn 
món đó là bốn yếu tố chính duy trì mạng sống con 
người. Nhưng bốn món đó lại xung khắc với nhau; lỬa 
gặp nước thì tắt, đất gặp gió thì rung rinh... Vậy mà bốn 
món đó phải họp nhau điều hòa nhau, thì mạng sống con 
người mới điều hòa an ổn. Nếu có sự chống trái hay dư 
thừa hoặc hao hụt thì thân bất an. Chẳng hạn lửa nhiều 
thì thân nóng đầu nhức phải dùng thuốc hạ sốt.Lửa ít thì 
rét rung phải sưởi ấm, uống thuốc cho tăng nhiệt lượng. 
Nước nhiều thì phù thủng phải thải nước ra. Nước ít thì 
khô khao gầy đét... Gió nhiều thì đau nhức... CỨ như 
vậy mà biến động không dừng Ở nơi thân. Nếu một 
trong bốn thứ đó hoặc qúa thiếu hay qúa thừa thì mạng 
sống dỪng ngay. Chúng ta thấy sự hòa hợp của đất, 


nước, gió, lửa thật là tạm bợ, giờ nào nó còn hòa hợp là 
thân còn, giờ nào nó bất hợp tác thì thân mất, không có 
gì bảo đảm cả, chỈ cần một hơi thổ ra mà không hít vào 
thì chết ngay.đó là cái thấy của người trí về thân thể con 
người. Ngược lại, ai cho rằng thân này là thật, chắc bền 
vĩnh viễn, đó là cái thấy cỦa người mê. Song, không 
phải biết thân này tạm bợ để rồi bi quan yếm thế, buồn 
than cho số phận. Mà, giờ nào còn thở, còn khỏe mạnh, 
những điều hay tốt, nên làm ngay, nếu chần chờ khất 
hẹn, chết đến sao làm kịp ? Tu cũng vậy, giờ nào còn 
thở còn hơi ấm thì lo tu, mai mốt tắt thở làm sao tu kịp ? 
Biết như vậy để nỗ lực tu, nỗ lực lực làm điều thiện, 
chớ không phải thấy nó tạm bợ rồi sống buông xuôi chờ 
chết, quan niệm như vậy không đúng. Người trí thấy 
thân này tạm bợ, không thật, nhờ vậy mà hằng tỉnh giác 
nỗ lực tu hành. Đó là giai đoạn thứ nhất thấy thân này 
giả. 

Giai đoạn thứ hai : Thấy thân này là giả và ngay 
trong cái giả đó còn có cái chân thật không hình không 
tướng mà hằng sáng rỡ không hoại, người trí khéo nhận 
ra nó và hằng sống với nó. Ví dụ trong nhà giẳng này 
trên đây là bàn phật có hình tướng, quí vị nói là có; 
khoảng không gian trống, đa số người nói là không. 
Nhưng kỳ thực nó không phải là không. Nếu không thì 


mọi người đều chết vì thiếu không khí thở. Khoảng 
không gian này không có hình tướng thô như cái bàn, 
tượng Phật, nhưng có không khí, có bụi bặm... ChỈ vì 
mắt thường không thấy được nên cho là không. Vì htế 
mà phủ nhận những gì quá tầm mắt thấy. Như vậy, để 
thấy những cái được cho rằng có là vì có hình tướng 
thô, còn trong không gian cũng có những cái tế, mà mắt 
thường không thể thấy được, chớ không phải là không. 
Cũng vậy, thân người phần tứ đại hòa hợp là cái có thô, 
còn cái hiểu biết được gọi là tâm là cái có tế. Cái có thô 
là vật chất, cái có tế là tính thần. Tinh thần có thì vật 
chất có,vật chất có thì tinh thần có,hai cái hỗ tương 
nhau nên mới có cuộc sống thế này. Bởi có tỉnh thần nên 
khi vật chất hoại mà tinh thần bất động không hoại. 
Người thấy cái thật biết đúng như thật, thấy cái giả biết 
đúng như giả, đó là người có trí xuất thế gian. Tôi nhắc 
lại, người học đạo là phải có trí; trước tiên là phải có trí 
thế gian hay hữu sư trí, do sự học hỏi truyền dạy của 
bậc thầy mà có, để rồi đi tới trí xuất thế gian do sỤ tu 
hành mà được. Học đạo mà mù tối quá thì không xỨng 
đáng là người học Phật. 

Bây giờ nói tới từ bi. Từ bi từ đâu mà có và 
muốn có phải làm sao ? Làm thế nào có được tình 
thương đối với mọi người ? Tình thương và tỪ bi có 


giống nhau không ? Tình thương là tình luyến ái giữa 
cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bằng hữu... lại có 
những tình thương không tốt phi đạo lý nữa. Còn từ bi 
là thương cao thượng bất vụ lợi, htưong tất cả mọi loài 
không vì bản ngã của mình. Muốùn có tình thương bất 
vụ lợi đó trước tiên chúng ta phải xét cảnh khổ của con 
người.Bài giẳng đầu tiên Phật giảng cho năm anh em 
ngài Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển là Tứ Đế. 
Trong Tứ đế, Khổ đế được nêu lên trước cho mọi 
người thấy khổ là một lẽ thật không chối cải được. 
Mục đích là để cho con người thoát ra mọi khổ đau. Do 
thấy khổ đau dày xéo lên kiếp ngườimà khởi lòng từ bi 
thương yêu lẫn nhau, cỨu giúp cho nhau ra khỏi biển 
khổ, chớ không phải nói khổ để mà khóc than cho sỐ 
phận. Thông thường khi con người cùng ở trong cảnh 
hoạn nạn khốn khổ thì dễ thông cảm, dễ thương nhau. 
Nhưng khi ở trong cảnh giàu sang, quyền thế, người 
được địa vị cao kể ở địa vị thấp khó thông cẩm và 
thương yêu nhau. Vì vậy muốn phát khởi lòng thương, 
việc dễ dàngnhất là thấy rõ nỗi khổ của nhau thì mới 
thương yêu nhau. Nếu mọi người thấy rõ thân mình 
cũng như thân người do tứ đại hòa hợp mà thành. Khi 
nó bất hòa thì thân bệnh hoạn, một đại bất hòa thì sanh 
một trăm lẽ một bệnh. Nếu bốn đại bất hòa thì sanh bốn 


trăm lẽ bốn bệnh. Như vậy thân này là một Ổổ bệnh, đã là 
một ổ bệnh thì khổ vô cùng. Có thân không ai dám nói 
tôi hoàn toàn không bệnh, không bệnh nặng thì cũng 
bệnh nhẹ hoặc bệnh mới phát khởi hoặc bệnh đã khởi 
lâu, không ai là không bệnh. Để thấy rõ thân chúng ta là 
thân bệnh hoạn, người nào cũng có bệnh thì người nào 
cũng khổ. Tất cả đều khổ nên thương nhau, giúp đở 
nhau, an ủi nhau cho bớt khổ. Kiếp người vốn đã khổ 
rồi, lại làm cho khổ thêm thì qúa ác. Có nhiều người tuy 
bên ngoài thân lành lặng nhưng bên trong có đôi ba 
chứng bệnh đang hành hạ, khiến họ đau nhức, rên rỈ 
hoặc cộc cằn. Nếu họ có lỗi lầm nên tha thứ. Người tu 
là kể tỪ bi, người đời đã khổ mà làm khổ thêm là thiếu 
từ bi, không xứng đáng là người tu Phật. 

Thứ nữa, là xét cái si mê của chúng sanh mà khởi 
tâm tỪ bi. Chúng sanh vì si mê nên cái giả không biết là 
giả cho là thật, và cái thật mình tự có không biết lại bổ 
quên đi. Do tưởng cái giả là thật, nên bị cái giả chi phối 
sai sử tảo bao nhiêu nghiệp tội, để rồi đời này mang 
thân này khổ, đời khác mang thân khác khổ, cứ mang 
thân khổ trầm luân trong vòng sanh tử không có ngày 
dừng. Chúng ta khi thấy người nào đang Ở trong cảmh 
mê, liền dùng mọi phương tiện khuyến khích nhắc nhở 
cho họ tỉnh. Dù họ chưa hoàn toàn tỉnh song cũng lóe 


sáng phần nào để bớt mê. Hễ bớt mê là bớt khổ. Đó là 
lòng tỪ bị, vì thấy người mê nên khởi lòng thương xót. 
Như vậy chúng ta là người học Phật phải có trí tuệ và 
từ bi. TỪ bi một là thấy chúng sanh khổ mình thương 
xót, an Ủi giúp đở họ được vui. Hai là thấy người mê cứ 
gây nghiệp rồi chịu khổ, khổ từ đời này tới đời nọ 
không có ngày cùng, nên thương xót dùng phương tiện 
chỉ dẫn cho họ bớt mê. Phật dạy thể hiện lòng từ bi 
không gì hơn là bố thí, ố thí tài tức là giúp đỡ của cải 
vật chất cho người nghèo khó bệnh tật. Bố thí pháp là 
giảng dạy nhắc nhổ cho người hết mê lầm. 

Trách nhiệm của người tu là phải tự mình có trí 
tuệ để giải khổ cho mình, và xót thương mọi loài đang 
đau khổ mà giúp cho họ giải khổ. Tự mình làm sao thoát 
khỏi những cái dở, những thói quen tật xấu từ lâu đời 
để mình hết khổ và giúp cho mọi người hết khổ là tu. Tu 
bằng trí tuệ và tỪ bi. 


ĐAU LA CHAN HẠNH PHUC 
Tất cả chúng ta có mặt trên trần gian này, ai cũng 
mơ ước sống một cuộc đời hạnh phúc, chẳng ai muốn 
cuộc đời mình bất hạnh. Thế nên mỗi năm vào ngày 
mồng một tết gặp nhau đều chúc nhau một năm hạnh 
phúc. Hạnh phúc là điều mình mơ ước và mọi người 


chúc tụng, vậy quí vị sống có hoàn toàn hạnh phúc 
không ? - Không. Tại sao mơ ước hạnh phúc và chúc 
tụng nhau hạnh phúc mà không được hạnh phúc ? Ngay 
trong cuỘc sống này có ai dám vỗngực tự xưng rằng 
mình hoàn toàn hạnh phúc không ? Nếu có, chỉ có chút ít 
thôi, mười phần chỈ được một hai, chớ không được trọn 
vẹn. Hạnh phúc là gì mà ai cũng mơ Ước chúc tụng cho 
nhau ? 

Ví dụ đi lở đường, bụng đói cồn cào, lúc đó 
được bửa cơm ngon miệng, no lòng, đó là hạnh phúc. 
Giả sử thân đang bị rét lạnh được áo len mền nỉ thì thân 
được ấm, không còn rét run nữa, đó là hạnh phúc. Hạnh 
phúc là người đời thấy khi đói được ăn no, khi lạnh 
được sưởi ấm... Tóm lại, hạnh phúc không ngoài mắt 
thấy được sắc đẹp, tai nghe được âm thanh hay, mũi 
ngửi được mùi hương thơm, lưỡi nếm được vị ngon, 
thân xúc chạm được vật êm ấm. Những cái ưa thích của 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được toại nguyện là hạnh phúc 
chớ gì? 

Vậy năm căn tiếp xúc với năm trầnđược thỏa 
mãn đó là hạnh phúc. Ở đây tôi chỈ nói riêng lỗ tai thôi, 
hàng ngày lỗ tai thường được nghe tiếng êm dịu hay 
cũng có khi nghe lời thô bỈ cộc cằn ? Có khi được khen, 
có lúc cũng bị chê. Song, chê nhiều hơn khen. Như vậy, 


muốn được hưởng những âm thanh vừa với lỗ tai thì ít, 
mà trái với lỖ tai thì nhiều. Muốn được tất cả mọi 
người đều khen thì dễ hay khó ? Như Phật là bậc toàn 
giác mà có được khen hoàn toàn đâu ? Trên thế gian này 
ai là người được khen hoàn toàn ? Hễ có khen thì liền bị 
chê, khi khen thì vui tươi là hạnh phúc, lúc chê thì buồn 
khổ là bất hạnh. Cũng vậy, mũi ngửi mùi hôi nhiều hơn 
mùi thơm, lưỡi nếm vị dở nhiều hơn vị ngon, mắt thấy 
sắc xấu nhiều hơn sắc tốt, thân xúc chạm vật bất như ý 
nhiều hơn như ý. Kiểm lại thì con người bất hạnh nhiều 
hơn là hạnh phúc, nên ai cũng tự than là khổ, không ai 
thấy mình sống thật hoàn toàn hạnh phúc cả.Tại sao vậy 
? Vì cái mà mình cho là hạnh phúc đó là do căn tiếp xúc 
với trần sanh cẩm thọ vui là tướng vô thường; âm thanh 
êm diệu nghe thoáng qua rối mất, vị ngon lưỡi vừa nếm 
nuốt qua khỏi cổ cũng không còn... Tất cả cái mà con 
người thọ hưởng đó bản chất nó là vô thường, hễ vô 
thường thì tạm bợ, nên vừa thấy hạnh phúc đó liền mất, 
muốn giỮ lại mà không được, vì vậy mà cảm thấy khổ. 
Tất cả những cái mà con người cho là hạnh phúc chỈ có 
giá trị tạm thời, không lâu bền chắc thật. Sau đây Phật 
dùng ví dụ để chỈ cho mọi người thấy rõ hạnh phúc trần 
gian là tạm bợ. 


Xưa có một vị vua và hoàng hậu lớn tuổi mới 


sanh được một nàng công chúa, nên hết mực cưng 
chiều. Vì quá cưng chiều nên công chúa rất nhỏng nhẻo. 
Một hôm trời mưa nước động lại trên mái nhà, rơi 
xuống hồ nước, khiến cho bong bóng nước nổi lên mặt 
hồ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi bong bóng nước óng ánh 
rất đẹp. Công chúa nhìn thấybóng nước óng ánh , cô 
thích quá, cô bèn nghĩ : Nếu được một xâu chuỗi bằng 
bong bóng nước như thế để đeo thì tuyệt đẹp. Nghĩ vậy, 
rồi cô vô phòng nằm trùm chăn từ sáng đến chiều. 
Hoàng hậu thấy vắng, đi tìm, thấy cô nằm im trùm chăn, 
bà nghĩ cô bệnh, cuống quýt hỏi han đủ điều, hổi mãi mà 
cô vẫn làm thinh không trả lời. Hoàng hậu báo tin cho 
vua hay, vua đến thăm hỏi, cô cũng không trả lời. Năn nỈ 
tới chiều cô mới nói nho nhỎ rằng : 

- Nếu có xâu chuỗi bằng bong bóng nước đeo thì 
con sẽ mạnh, nếu không cókhông có xâu chuỗi ấy chắc 
là con chết. 

Vua nghe hoảng hốt, nếu công chúa chết thì nhà 
vua sẽ khốn khổ vô cùng. Vua bèn ra lịnh cho bá quan 
tìm người xâu bong bóng nước thành chuỗi, cho công 
chúa đeo và hứa sẽ thăng quan trọng thưởng cho 
người xâu. Quí vị có dám lãnh trách nhiệm làm việc đó 
không ? - Không. Như vậy, mà có một ông già tới xin 
nhận trách nhiệm đó.Vua đưa ông tới chỗ công chúa Ở. 


Bấy giờ cô vẫn còn nằm. Vua giới thiệu ông già với 
công chúa : 

- Đây là người xâu chuỗi bong bóng nước, ông có 
biệt tài xâu chuỗi rất đẹp, cha sẽ nhờ ông xâu cho con 
một xâu chuỗi như ý con muốn, vậy con hãy ngồi dậy. 

Công chúa nghe mừng quá, liền chỗi dậy ông già 
chậm rãi nói : 

- Tôi chuyên nghề xâu bong bóng nước bây giờ 
công chúa hãy ăn uống trở lại đi, sáng mai tôi sẽ xâu cho 
công chúa một xâu chuỖi bong bóng nước. 

Công chúa vui mừng ăn uống bình thường. Sáng 
hôm sau, công chúa, nhà vua, hoàng hậu và ông già xâu 
chuỗi cùng ra trước thềm, trên mặt hồ vẫn có những hạt 
bong bóng nước, nổi lóng lánh. Mọi người nhìn bong 
bóng nước, ông già bèn than: 

Tôi chuyên nghề xâu bong bóng nước làm chuỗi, 
song rất tiếc, tôi già cả, hai mắt sờ sệt e thấy không rõ. 
Vậy công chúa hãy lựa cái bong bóng nào thực đẹp vừa 
ý đưa tôi xâu cho. 

Công chúamừng rỡ, chờ giọt nước rơi xuống, 
bong bóng nước nổi lên, liền đưa tay vớt, nhưng bong 
bóng nước vừa lên khổi mặt nước là bể tan. TỪ sáng tới 
trưa vớt không được cái nào hết. Công chúa mệt mỗi 


sSẾn- 2 ` P.ề:) 
chán nân xoay qua nhà vua nói : 


- Thưa cha, thôi, bây giờ con không thèm xâu 
chuỗi bong bóng nữa. 

Nhà vua gật đầu : 

- À, thì cha sẽ cho con xâu chuỗi kim cương. 

Bong bóng nước dụ cho hạnh phúc ở trần gian, 
xa nhìn thì thấy nó đẹp lắm nhưng vừa nắm bắt được là 
nó tan mất, vì nó vô thường. Thế nên người tìm hạnh 
phúc trong ngũ dục, suốt đời không bao giờ được thoả 
mãn. Công chúa dụ cho mọi người chúng ta. Cả cuộc 
đời đuổi theo hạnh phúc rốt cuỘc rồi lại tay không, 
không ai là người tự hào rằng mình hưởng hạnh phúc 
trọn vẹn, vì hạnh phúc là mà chúng ta mơ ước, vừa 
chạm tới là nó tiêu tan. Ví cái mà con người mơ ước 


trông chờ là cái vô thường. 


GAN VÀ XA NIET BAN 

Tất cả mọi người tu, ai cũng có ước nguyện sanh 
về cõi Cực Lạc hoặc nhập Niết Bàn vô sanh không còn 
luân hồi sanh tử. Nhưng tu thế nào mới được gần và 
được Niết Bàn ? Tu thế nào xa và không được Niết Bàn. 
Bài kệ sau đây của một Tôn giả đệ tử Phật nói về việc 
gần và xa Niết Bàn : 

Thấy sắc niệm say mê, 

Nếu tác ý ái tưởng, 


Tâm tham đắm cẳm thọ 

Tâm nhập và an trú, 

Thọ người ấy tăng trưởng, 

Nhiều loại do sắc sanh, 

Tham hại tâm lớn mạnh. 

Chúng gia hại tâm nó, 

Khổ chất chứa như vậy 

Rất xa vời Niết Bàn. 

Người đối với mọi hình sắc, vừa thấy liền khởi 
niệm say mê, rồi tác ý ưa thích nghĩ tưởng hình sắc, thế 
là lòng tham chìm đắm trong cảm thọ. Do tham đắm 
trong cảm thọ, nên tâm nhập vào sắc và an trú nơi sắc 
thì cảm thọ của người ấy đối với sắc càng ngày càng 
tăng thêm. nếu cảm thọ tăng thêm, thì có nhiều thứ 
phiền não tội lỗi do cảm thọ sắc mà sanh ra, như tâm 
tham, tâm hại càng ngày càng lớn mạnh. Nếu tâm hại 
càng lớn mạnh thì tâm bồ đề bị lu mờ : Nghiệp chướng 
phiền não chất chồng, càng ngày càng xa niết bàn. 
Không những đối với sắc, đắm mê sắc có những cái hại 
như thế mà đuổi theo thanh đắm mê thanh, đuổi theo 
hương đắm mê huơng, đuổi theo vị đắm mê vị, đuổi 
theo xúc đắm mê xúc cũng có những cái hại tương tỰ. 
Càng ngày càng xa Niết Bàn. Ngược lại thì gần với Niết 


Bàn : 


Không tham nhiểm các sắc 

Thấy sắc giữ chánh niệm 

Tâm không tham cảm thọ 

Không xâm nhập an trú 

Thấy sắc như thế nào ? 

Như vậy có cẩm thọ 

Từ bỏ không tích lũy 

Chánh niệm hành trì vậy 

Như vậy không chứa khổ 

Được vậy gần Niết Bàn. 

Người thấy sắc không nhiểm sắc, tuy mắt thấy 
sắc mà tâm vẫn an trú trong chánh niệm nên không chạy 
theo cảm thọ lạc hay cẩm thọ khổ. Đã không chạy theo 
cảm thọ thì tâm không xâm nhập nơi sắc và không an trú 
nơi sắc. Thấy sắc như thế nào thì ghi nhận (thọ) như 
thế ấy. Không khởi tâm phân biệt thủ xãẵ chấp trước, 
hằng Ở trong chánh niệm thì phiền não trần lao khổ 
không dấy khởi. Người không phiền não không khổ đau 
là gần với Niết Bàn. Vậy, xa với Niết Bàn hay gần với 
Niết Bàn là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiết xúc với sắc, 
thinh, hương, vị, xúc; nếu dính, kẹt, nhiễm trước thì xa 
Niết Bàn; không kẹt, không nhiễm trước, là gần với 
Niết Bàn. 

Một hôm Tôn giả Phú Lâu Na đến đức Phật đẳnh 


lễ, quí thưa : 

Bạch Thế Tôn, con nuốn đến một chỗ vắng vẻ 
để tu. Xin Thế Tôn dạy cho con phương pháp tu đơn 
giản dễ nhớ, để con đến đó tu hành chóng đạt được đạo. 

Phật dạy : 

- Mắt thấy sắc không nhiễm trước, không dính 
mắc là gần với Niết Bàn, tai nghe tiếng không nhiễm 
trước, không dính mắc la gần với Niết Bàn; mũi ngửi 
mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc không nhiễm trước, 
không dính mắc là gần với Niết Bàn. Ngược lại, nếu 
nhiễm trước, nếu dính mắc là xa với Niết Bàn. 

Tôn giả Phú Lâu Na vâng lời Phật dạy đi đến chổ 
vắng về để tu. 

Phật dạy tu rất là đơn giản. 

Tại sao mắt thấy sắc nhiễm trước dính mắc lại 
xa với Niết Bàn ? Mắt của quí vị hiện thấy hình sắc, cái 
thấy đó có giống nhau không ? Thế thường người đời 
hay nói : chính mắt tôi thấy, đó là sự thật. Theo quí vị thì 
mắt, tai thấy nghe có đúng sự thật không ? Ví dụ có một 
nhóm người vào tiệm bán vải. Tiệm vải chưng bày 
nhiều xấp hàng cùng loại mà khác màu : nào xanh, 
vàng, đỏ, trắng, đen, tím... Khi chọn hàng mua, kẻ thì 
chọn màu trắng, ngườòi thì chọn màu lam, kể thì chọn 


màu vàng, mỗi người tùy theo sở thích của mình mà 


chọn mỗi màu. Người chọn màu trắng cho màu trắng 
đẹp, người chọn màu lam cho màu lam đẹp, người chọn 
màu vàng cho màu vàng đẹp. Mỗi người có mỗi nhận 
định, có mỗi sở thích khác nhau. Vậy màu nào đẹp thật ? 
Nếu mỗi người mỗi chấp màu mình thích là đẹp nhất, 
thì có cãi lộn nhau không ? Không đồng ý nhau khư khử 
với cái chấp của mình ắt sanh tranh cãi. Như vậy thấy 
sắc chấp chặt vào sắc thì sanh nhiễm trước, rồi bảo vệ 
cái mà mình chấp. Do bảo vệ cái chấp của mình, có ai 
nói khác với cái chấp của mình thì chống đối ...Từ chấp 
trước sanh sân hận, từ sân hận gây ra nhiều thứ phiền 
não khổ đau. Đã khởi phiền não sân hận làm sao gần 
niết bàn được ? 

Cái nghe cũng vậy, nhiều người cùng nghe một 
bài pháp, người thì khen đoạn này hay, kể chuyện quá 
hay, kể thì khen đoạn kia lý tuyệt. Còn người thì ngồi 
ngủ gục không biết hay. Cùng nghe một bài pháp người 
khen chỗ này, người khen chỗ kia, người thì không 
khen. Nếu người khen chấp chặt cái khen của mình là 
đúng thì có cải lộn nhau không ? Cái nghe của mỗi 
người có đến lẽ thật, có phải là chân lý không ? Vì 
không phải là chân lý mà chấp chặtnên gây ra phiền não 
khổ đau, xa Niết Bàn. 

Đến cái ngửi, thông thường hương thơm thì mũi 


ai cũng ghi nhận thơm, mùi hôi thì mũi ai cũng biết hôi. 
Tuy nhiên có cái người nàykhen thơm, người khác lại 
chê hôi. Chẳng hạn như người chưa từng ăn sầu riêng 
thì chê sầu riêng hôi; còn người quen ăn sầu riêng thì 
thích, khen sầu riêng thơm. Vậy mùi sầu riêng thơm hay 
hôi mà người khen thơm, người chê hôi ? Thơm hôi tùy 
theo sở thích sai biệt của mỗi nguời, nó không cố định. 
Không định được thơm là đúng hay hôi là đúng. Nếu 
chấp chặt vào đó mà tranh cãi thì sân hận dấy khởi, bao 
nhiêu thứ phiền não khổ đau chất chồng, làm sao gần 
Niết Bàn được 2 

Thứ nữa là lưỡi nếm vị, vị nếm có giống nhau 
không ? Cùng ăn một món mà người khen ngon kể chê 
dở. Chẳng hạn cô đầu bếp quen ăn mặn, nấu thức ăn 
cô nấu vừa với khẩu vị của cô. Khi dọn cơm lên người 
khách xa ăn thấy mặn. Người nói mặn, người nói vừa 
ăn, ai nói đúng ? Nếu ngƯỜi nói vừa ăn là đúng, thì 
ngƯời nói mặn trật sao ? Nếu cần kiểm chứng thì ai là 
người làm chứỨng cho ra lẽ thật ? Nếu người quen ăn lạt 
xác chứng thì thức ăn của đầu bếp mặn, đầu bếp nấu ăn 
dở. Nếu người quen ăn mặn xác chứng thì thức ăn của 
người đầu bếp vừa ăn. Để thấy khẩu vị của mỗi người 
không giống nhau mà chấp chặt vào đó, sẽ sanh tranh 
cãi, tranh cãi thì đưa tớigiận hờn phiền não khổ đau xa 


Niết Bàn. 

Bây giờ tới thân xúc chạm. Thân xúc chạm cũng 
không giống nhau nữa. Ví dụ ở miền Nam Việt Nam, 
vào mùa Đông người có thân hình mập mạp và người có 
thân hình ốm yếu cùng ở chung một phòng. Người có 
thân mập mạp cảm thấy vừa mát, còn người ốm cẳm 
thấy lạnh buốt. Trong phòng có bao nhiêu cửa sổ người 
ốm đều đóng lại để giữ hơi ấm. Khi đóng cửa thì người 
mập cảm thấynóng nực. Như vậy thì sao ? Nếu đóng 
cửa thì người mập nóng, không đóng cửa thì người ốm 
lạnh run. Vậy xúc chạm của ai đúng ? Người thấy lạnh 
đúng hay người thấy nóng đúng ? Để thấy xúc chạm 
cũng không giống nhau, xúc chạm của người này ngƯời 
kia không chấp nhận. Vậy xúc chạm cũng không đúng 
sự thật. Đã không thật mà chấp chặt vào đó thì sanh 
tranh cãi buồn phiền với nhau, xa Niết Bàn. Như vậy 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta xúc chạm với sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, mỗi người đều cho cái thấy của 
mình là đúng rồi chấp chặt vào đó, sanh tranh cải với 
nhau gây bao nhiêu thứ phiền não cho nhau, nên cách 
Niết Bàn quá xa. Còn nếu không chấp chặt, không cho 
cái thấy biết của mình là đúng, không cho cái thấy biết 
của người khác là sai, thì không phiền não. Không phiền 
não thì gần với Niết Bàn. 


Vậy xa Niết Bàn và gần Niết Bàn là tại đâu ? 
Năm căn tiếp xúc với năm trần chấp chặt là xa Niết Bàn, 
Ngược lại năm căn tiếp xúc với năm trần mà không đuổi 
theo, không chấp chặt là gần với Niết Bàn. 

Thuở xưa ở xứ Ba La Nại, Quốc Vương nước 
này sanh ra mỘt trăm người con. Vị Hoàng tử út thầm 
nghĩ rằng : Mình là con thứ một trăm, ngai vàng mà vua 
cha truyền lại không bao giờ đến mình. Người được nối 
ngôi là anh cả. Nếu anh cả có chết thì anh hai, anh ba... 
Nên Hoàng tử cầu nguyện với bậc Hiền Thánh chỉ cho 
một quốc độ mà Hoàng tử có thể tìm đến để làm vua. 
Lòng ước nguyện của Hoàng tử được cảm ứng. Một v] 
Phật Bích Chi đến bảo rằng : 

- Cách nước ngươi một trăm dặm, ngươi qua xứ 
ấy sẽ được làm vua. Nhưng từ đây tới đó phải qua một 
khu rừng có quÏ la sát. Đa sỐ người qua rừng này đều bị 
quÏ ăn thịt, ít ai qua khỏi. Nếu qua khỏi thì chắc chắn 
được làm vua. Và muốn qua khỏi khu rừng đó không bị 
quÏ la sát ăn thịt thì tất cả những gì mà quÏỈ hiện ra để 
quyến rủ dụ dỗ phải từ chối hết. Cứ thẳng tới trước mà 
đi thì không bị hại. Nếu mắc kẹt ở đó nhất định sẽ bị 
quÏ la sát ăn thịt. 

Hoàng tử nghe vị Phật Bích Chi nói như thế liền 
xin phép vua cha để đến xứ ấy. Khi chuẩn bị hành lý thì 


có một số bạn bè thân mến xin đi theo. Hoàng tỬ nói 
rằng : 

- Con đường này hiểm trở lắm, các anh đi, e dọc 
đường quÏ la sát ăn thịt. Tôi không dám rỦ các anh đi. 

Những người bạn nói rằng : 

- Anh đi được thì chúng tôi đi được. Anh hãy cho 
chúng tôi cùng đi. Có gì chúng tôi cam chịu. 

Hoàng tử nghĩ nếu không cho các bạn đi là mình 
ích kỷ, nên tùy thuận để cho các bạn cùng đi. Có năm 
người cùng đi theo Hoàng tỬ. 

Qua khỏi ranh bổn quốc thì tới một khu rừng già. 
Tới đây đoàn người lữ hành đi đường xa đã thấm mệt, 
bỗng một quán rượu hiện ra, người bán thì đẹp, rượu và 
đồ nhắm thơm ngon. Trong đoàn có người đã quen uống 
rượu, nên bị mùi rượu kích thích. Anh bèn xin dừng lại 
uống rượu rồi sẽ đi sau. Hoàngtử cảnh cáo : 

- Không được, coi chừng quÏ la sát nó hiện ra đó, 
anh Ở lại nó ăn thịt anh. 

Người thích rượu trả lời : 

- Không hề øì, tôi uống xong đi liền. 

Người ấy vô quán rượu, đoàn của Hoàng tử cứ 
đi. Người thích uống rượu say, bị quÏ la sát ăn thịt. 

Đoàn Hoàng tỬ đi thêm một đoạn đường dài khá 
xa, mỌi người đều mỗi mệt. Trước mặt hiện ra một 


ngôi nhà thiệt đẹp, trong nhà có nhiều cô gái nhan sắc 
kiều diễm. Đoàn người đi ngang, một cô chạy ra mời 
vào nghĩ cho khổe rồi hãy đi. Trong đoàn có một anh háo 
sắc, thấy gái đẹp động tâm. Hoàng tử không bằng lòng 
dừng lại, tiếp tục dẫn đoàn đi... Anh háo sắc nói : 

- Các anh hãy đi, tôi ở lại nghỉ một đêm, rồi mai 
tôi theo sau cũng đƯỢc. 

Hoàng tử cảnh cáo : 

- Anh ở lại coi chừng quÏ la sát nó ăn thịt anh. 

Anh háo sắc không nghe lời Hoàng tử, cứ làm 
theo thị hiếu của mình, anh ở lại nghỈ một đêm, khuya bị 
quÏ la sát ăn thịt. 

Đoàn Hoàng tỬ đi thêm một đoạn đường dài nữa. 
Người trong đoàn hết sức mệt mỏi. Trước mặt lại có 
ngôi biệt thự hiện ra, tỪ biệt thự vang ra nhỮng tiếng 
ca véo von với điệu nhạc du dương. Và mỘt cô gái ra 
mời đoàn người vào nhà uống trà nghe nhạc. Trong đoàn 
có anh mê âm nhạc, nên xin ở lại uỐng trà nghe âm nhạc. 

Hoàng tử không bằng lòng can ngăn: 

- Không được, anh ở lại sẽ bị quÏ la sát nó ăn thịt. 

Nhưng anh mê âm nhạc không nghe, dứt khoát ở 
lại uống trà nghe nhạc. Tối đến bị quÏ la sát ăn thịt. 

Đoàn người còn lại vẫn tiếp tục đi, đi được một 
quảng đường khá dài, lương khô gần cạn, bụng đang 


đói cồn cào. Trước mặt hiện ra mỘt quán cơm với mùi 
thức ăn chiên, kho... bay thơm ngào ngạt. Trong đoàn có 
anh xấu bụng đói, nghe mùi thỨc ăn thơm ngon,anh chịu 
không nổi xin Ở lại ăn cơm. Hoàng tỬ không đồng ý, 
khuyến cáo rằng : 

- Không được, anh ở lại quÏ la sát sẽ ăn thịt anh. 

Kệ, ăn thì ăn, tôi ở lại, đói quá rồi. 

Anh ở lại ăn no nê rồi thì quÏ la sát nó ăn thịt anh. 

Người thích rượu ngon, người ưa sắc đẹp người 
ưa âm nhạc, người thích cao lương mỹ vị đi không 
được, nên bị quÏ la sát ăn thịt hết rồi ! Trong đoàn chÏỈ 
còn lại một người với Hoàng tử. Cả hai tiếp tục đoạn 
đường còn lại, đi được khoảng hai phần ba đường thì 
một biệt thự khang trang hiện ra, trong nhà có mỘt góa 
phụ với một tỳ nữ hầu hạ. Góa phụ ra đón mời hai 
người với lời giới thiệu ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi 
nào chăn êm, nệm ấm, không thiếu món gì. Người bạn 
còn lại trong đoàn quá mỗi mệt, nghe nói nhà ở đầy đủ 
tiện nghi, anh thích quá nên ngỏ ý ở lại nghỈ một đêm, 
Hoàng tử ngăn : 

- Không được, anh ở lại sẽ bị quÏ la sát nó ăn thịt. 

- Không sao, tôi nghỉ một đêm rồi sẽ tiếp tục đi. 

Thế là tối đêm đó quÏ la sát ăn thịt anh. ChỈ còn 
lại một mình Hoàng tử tiếp tục cuộc hành trình. Ngài 


biết năm người bạn đồng hành với Ngài, đều bị quÏ la 
sát ăn thịt hết rồi. Ngài hết sức là dè dặt cảnh giác. Còn 
lại một mình Ngài đi đến cuối bià rừng thì thấy một căn 
nhà, trong nhà có hai vợ chồng trể đang gây lộn đánh 
lộn nhau. Cô vợ rất đẹp, bị chồng đánh, cô kêu ca, cầu 
cứu. Tuy htấy cảnh thương tâm, nhưng Hoàng tử không 
dám tới cứu, sợ quÏ la sát gạt, cứ lầm lũi mà đi. Cô vợ 
kêu cầu Hoàng tử cứu không được, thấy Hoàng tử đi, cô 
chạy theo năn nỈ : 

Xin Ngài cứu tôi, chồng tôi nó hung dữ đánh đập 
tôi, tôi khổ lắm, Ngài có lòng từ bi đâu để tôi khổ... 

Nếu là người hùng, gặp cảnh thương tâm nhảy ra 
cứu giúp. Song, Hoàng tử biết quÏ la sát trá hình để gạt 
Ngài. Nên Ngài không nói gì hết, cứ lầm lũi mà đi, nó 
cũng cứ đi theo Ngái mãi. Khi Ngài tới nơi, vào trọ nhà 
khách của quốc vương xứ ấy. Những người quản lýnhà 
khách quí trọng Ngàivà cấp báo cho vua hay là có một 
khách quí từ nước láng giềng đến. vua nghe cũng quí 
trọng, dẫn bá quan đến thăm Ngài. Khi gặp Ngài, nhà 
vua lại thấy bên cạnh Ngài có một cô gái thật đẹp, làm 
vua động tâm, nên mới hỏi : 

- Người đàn bà theo khanh có phải là vợ khanh 
không ? 

Hoàng tử đáp : 


- Cô này chắc là quÏ la sát, chứ không phải vợ 
của hạ thần. 

Người đàn bà nói : 

- Đàn ông bội bạc, khi thương nói vợ chồng, 
chừng giận nói quÏ la sát. 

Nhà vua không biết cô ấy là vợ Hoàng tử hay quÏ 
la sát. Song, vì cô quá đẹpnên nhà vua mê mẫn tâm thần, 
hỏi lại một lần nữa để xác định : 

- Cô này có phải là vợ của khanh không? 

Hoàng tử khẳng định dứt khoát : 

- Không phải vợ của hạ thần, cô là quÏ la sát. 

Người đàn bà ấy cũng nói : 

- Đàn ông bội bạc, khi thương nói vợ chồng, 
chừng giận nói quÏ la sát 

Nhà vua quá sủng ái nàng, mới nói với Hoàng tỬ : 

- Nếu nói không phải vợ khanh thì trẫm rước 
nàng về cung. 

Hoàng tử lại một lần nữa nói : 

-Tâu bệ hạ, coi chừng cô ta là quÏ la sát. 

Nhà vua truyền lệnh rước nàng về cung. 

Tối đêm đó vua bị quÏỈ la sát ăn thịt, chỉ còn để 
lại một bộ xương. Bấy giờ nước không có vua, bá quan 
mới nghĩ : Vị khách quí này là một vị hoàng tử của 
nước láng giềng, qua được đường rừng la sát mà toàn 


tánh mạng, phải là người tài đức phi thường. Nay vua 
nước mình băng hà, nên thỉnh khách quí lên ngôi báu. 
Hoàng tử thứ một trăm lên làm vua, đúng như lòng 
nguyện ước của Ngài và lời dạy của Phật Bích Chi. 

Chuyện này ngụ ý dạy cái gì ? Ngôi vị ông vua 
ngầm chỈ cho Niết Bàn thanh tịnh, riêng quÏ la sát chỉ 
cho ngũ dục lạc thế gian. Người bị quÏ la sát ăn thịt dụ 
cho người tu đắm chìm trong ngũ dục, tâm thần mê 
muội, thoái tâm Bồ đề không tiến đạo được. Người tu 
muốn được Niết Bàn giải thoát thì đối với sắc, thinh, 
hương, vị, xúc phải xa ha, chớ có đuổi theo, chớ có 
nhiễm trước dính mắc. Ngược lại, đối với năm trần mà 
đuổi bắt, chấp trước thì khó mà đến Niết bàn. Niết Bàn 
càng ngày càng xa. 

Trong kinh Tạp A Hàm, Phật đưa ra một ví dụ. 
Có một tội nhân phạm pháp bị án tử hình. Sau đó vua 
xét lại, tha anh với điều kiện là anh phải bưng đĩa dầu 
đầy, đi từ đầu đuờng đến cuối đường, không để rơi một 
giọt dầu thì sẽ khỏi tội chết. Nếu bất cẩn để dĩa dầu 
chao, dầu đổ chỈ một giọt thì tên đao thỦ đi sau liền 
chém đầu anh. Anh tội nhân được tha với điều kiện đó, 
mừng lắm, chấp nhận ngay. Trên đường đi từ đầu 
đường đến cuối đường, hai bên lề, chỗ nào cũng có gái 
đẹp, quán rượu, quán nhạc, đủ trò ăn chơi hấp dẫn. Anh 


tử tội chăm chăm bưng đĩa dầu đi, không dám nhìn qua 
liếc lại,vì biết sau lưng mình có tên đao thủ đi theo, hớ 
hên một chút, dầu đổ thì bay đầu. Với tâm trạng đó anh 
đi từ đầu đường cho tới cuối đường, dầu không đổ, anh 
thoát chết. Câu chuyện này ý nói gì ? Anh tử tội là chỉ 
cho con người, ai ai rồi cũng phải chết, người già thì 
khoảng bẩy tám mươi tuổi chết, người trung niên thì 
năm sáu mươi tuổi chết, người trẻ thì đôi ba mươi tuổi 
chết... trước sau gì cũng chết. Gái đẹp, quán rượu... 
những trò ăn chơi hấp dẫn chỉ cho ngũ dục lạc thế gian. 
Dĩa dầu đầy, dụ cho pháp tu mà Phật dạy. Người tu 
Tịnh độ câu niệm Phậtví như dĩa dầu, không bao giờ 
dám quên. Người tu Thiền, an trụ tâm trên hơi thở, 
trong TỨ niệm xứ... không bao giờ dám lơi lồng. Tên 
đao thủ đi sau lưng người tử tội, dụ cho quÏ vô thường 
đang chực sẵn cướp lấy mạng sống con người. Người 
tu biết rõ mọi thú vui của ngũ dục tuy hấp dẫn nhưng sẽ 
làm hại con người, làm cho con người hao mòn sức lực, 
sanh bịnh hoạn... không có gía trị thật nên không nhiễm 
trước nó. Muốn thoát khỏi cái khổ vô thường sanh tử là 
phải an trú tâm vào pháp tu mà mình đang thực hành, 
không dám xao lãng. 

Quí vị có thấy quÏ vô thường rình quí vị không 2 
Khi nhớ thì thấy, khi quên thì không, vì vậy mà nhìn qua 


ngó lại hoài nên tu hành không tới nơi. 

Gần đây có một Phật tử hỏi tôi :-Thầy cất chùa 
có coi ngày không ? 

Tôi đáp :-Không. 

Nếu gặp ngày sát chủ thì sao ? 

-Vậy Phật tử có biết ngày nào không sát chủ, cất 
chùa lên thầy trụ trì sống mãi mãi không chết ? 

-]]}Ị 

Đã có sanh ắt phải có tử, không chết sớm là chết 
muộn, trước sau gì cũng chết. Trên đời này có ai khỏi 
chết đâu ! Tại sao cứ lo sợ hoài ? Cái đáng sợ là pháp tu 
mà mình quên mình xao lãng, để cho tâm xao xuyến loạn 
động, phiền não ngăn che không thoát được luân hồi 
sanh tử. Muốn đến chỗ giải thoát thì phải chuyên nhất, 
an trụ tâm trên pháp tu của mình, không quên, không lơi 
lõng thì tâm mới an định. Tâm an định mới thoát ly sanh 
tử, không bị sanh tỬ chi phối. Bài kệ sau đây nói lên ý 
nghĩa ngƯỜi tu an trú tâm nơi pháp tu, cũng giốngnhư kể 
tỬ tội bưng bát dầu : 

Như người bưng bát dầu 

Đầy tràn không cho đổ 

Cũng vậy, bảo vệ tâm 

Như bị phương hướng lạ 

Như vậy, tu muốn giải thoát, dễ hay khó ? Người 


ta cứ nghĩ tu phải có pháp môngì kỳ đặc mới giải thoát 
được. Kỳ thật không phải vậy. Chỉ cần năm căn tiếp 
xúc với năm trần không nhiễm trước, không dính mắc 
là giải thoát. 

Trở lại câu chuyện Phú Lâu Na, sau khi Phật dạy 
năm căn không dính với năm trần là gần Niết Bàn. Còn 
năm căn dính với năm trần là xa Niết Bàn. Ngài hỏi 
tiếp:- Ông đi đến quốc độ nào ? 

- Bạch Thế Tôn, con qua nước phương Tây. 

- Dân xứ đó hung dữ lắm, ông tới đó nếu họ 
mắng chưởi nhục mạ, thì ông sẽ thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, nếu người ta chưởi mắng nhục 
mạ con, con nghĩ rằng dân xỨ này còn lương thiện, vì 
họ mới chưởi mắng nhục mạ chớ chưa dùng tay đánh, 
chưa dùng đá ném con. 

- Giả sử họ dùng tay đánh, dùng đá ném ông, thì 
ông thế nào ? 

- Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng tay đánh, họ dùng 
đá ném, con nghĩ rằng dân xứ này vẫn còn lương thiện, 
vì mới dùng tay đánh, dùng đá ném, chưa dùng gậy đánh, 
chưa dùng dao chém con. 

- Giả sử họ dùng gậy đánh, dùng dao chém ông 
thì ông thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng gậy đánh, dùng dao 


chém thì con nghĩ rằng họ còn lương thiện, vì họ chưa 
giết con chết. 

- Nếu họ giết ông, thì ông thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, nếu họ giết con, thì con nghĩ 
rằng dân xứ này tốt, vì đệ tử của Phật khi thấy thân này 
ô uế bất tịnh chán ngán nó, phải tìm người giúp cho nó 
chết. Còn con không mượn mà họ giúp giùm con bỏ thân 
ô uế này. 

- Lành thay ! ông có đầy đủ sự nhiếp phục và an 
tịnh, thì ông đến xứ ấy được. 

Tôn giả Phú Lâu Naqua xỨ ấy, chỉ tu trong ba 
tháng an cư thì chứng quả A La Hán và độ được năm 
trăm người xuất gia. 

Tôn giả Phú Lâu Na thực hiện đúng như lời Phật 
dạy là sáu căn không dính mắc sáu trần làm căn bản, 
cộng thêm thái độ không giận hờn, không oán thù, trước 
mọi đối xử tệ hại của người, nên Ngài chóng đến Niết 
Bàn. Hiện tại nếu có người mắng chưởi hay đánh đập, 
chúng ta nhịn họ, nhưng trong tâm nghĩ đây là kể ác, rán 
mà nhịn nó. Nhịn ma thấy đó là kể ác, không phải là 
người lương thiện ...Còn Tôn giả Phú Lâu Na thì Ngài 
thấy là lương thiện vì mới chưởi mắng chứ chưa đánh 
đập. B] đánh đập Ngài cũng thấy là lương thiện vì chưa 
giết chết. Khi giết chết Ngài cũng nghĩ là lương thiện vì 


giúp Ngài sớm bỏ thân ô uế. Hại tới chết Ngài vẫn 
không oán hận. Còn chúng ta nếu bị người bức hiếp, 
không đánh trả lại, không nói ra lời, chớ tâm còn buồn 
phiền hờn giận; lúc nào cũng có chứa phiền chứa giận, 
nên tu lâu mà không đắc đạo là vậy. Thế nên quí Phật tử 
tu hành, điều cốt yếu phải hiểu giáo lý đúng với tính 
thần Phật dạy là sáu căn không dính với sáu trần, đó là 
sốc của sự tu hành. 

Từ trước tôi dẫn kinh A Hàm. Sau đây tôi dẫn 
kinh Đại Thừa, trong kinh Kim Cang ngài Tu Bồ Đề hồi 
Phật : 

- Bạch Thế Tôn, người phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác làm sao an trụ, làm sao hàng 
phục tâm 2 

Phật trả lời : 

- Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh , 
hương, vị], xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm. 

Nghĩa là chẳng nên khởi tâm dính mắc nơi sắc, 
nơi thính, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp, tức là 
không dính mắc với sáu trần, đó là an trụ tâm của người 
phát tâm Vô thượng Bồ đề. Thế nên Lục Tổ Huệ Năng 
khi nghe Ngũ Tổ giảng tới đây Ngài liền ngộ đạo nhận 


ra bản tâm của mình, thốt lên : Đâu ngờ tánh mình vốn 


tự thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sanh diệt... 
Để thấy từ kinh A Hàm đến kinh Đại Thừa, kể cả Thiền 
Tông đều dạy sáu căn không dính mắc sáu trần là gần 
Niết bàn là giải thoát. Nếu để sáu căn dính mắc với sáu 
trần thì phiền não triền phược xa Niết Bàn, không giải 
thoát, đừng tưởng đi chùa nhiều, tụng kinh giỏi là mau 
giải thoát. Người tu phải hiểu rõ điều này. 

Buổi nói chuyện hôm nay tuy tôi dẫn nhiều câu 
chuyện, nhưng trọng tâm không ngoài viỆc : sáu căn tiếp 
xúc với sáu trần không nhiễm trước không dính mắc, lúc 
nào tâm cũng an trú nơi pháp tu, không quên, không lƠơi 
lỗng là gần Niết Bàn, là giải thoát. 


KHỔ VUI QUA MẮT KẺ MÊ 
NGƯỜI TỈNH 


Ở thế gian có nhỮng sự việc xảy ra, nguời mê lấy 
làm vui thích, người tỉnh thì không tán thán, lại có 
những việc người mê cho là khổ mà người tỈnh lại vui 
vẽ thực hành. Đó là điều mà tất cả chúng ta cần nên 
biết. Bởi vì cuộc sống giữa đời này ai cũng sợ khổ cầu 
vui; thế nên chúng ta phải sốngnhư thế nào để không 
khổ mà lúc nào cũng vui. 

Trước tiên tôi nói cái vui cỦa người thế tục. Ví 


dụ người đời lở mắc bệnh ghiền thuốc hay ghiền rượu, 
lúc không tiền hút thuốc hoặc uống rượu, ngay khi đó có 
ai cho điếu thuốc hay cho ly rượu, thì họ vui sướng vô 
cùng, họ thấy như có một niềm vui lớn đối với họ. Đó 
là cái vui của người ghiền thuốc, ghiền rượu. Trường 
hợp người ghiền rượu mà giàu có, thì rủ bạn bè năm 
bảy người vào quán, ăn nhậu say túy lúy. nhờ uống 
rượu mà thỏa mản cơn ghiền, nên họ cẩm thấy vui 
sướng. Song, với người không ghiền rượu thấy gia 
cảnh người ghiền rượu, ghiền thuốc nghèo thiếu, hoặc 
thấy những người giàu có họp năm họp bảy chè chén 
say sưa cả ngày, thì họ cho đó là khổ. Người ghiền dụ 
cho người mê, người không ghiền dụ cho người tỉnh. 
Như vậy, cái mê của người mê, người tỉnh thấy là khổ; 
đồng một sự việc mà người mê và người tỉnh thấy khác 
nhau. Tại sao ? Vì người mê chỉ biết tham vầu thỏa mãn 
sở thích nhất thời nênthấy vui, chớ không thấy được cái 
nhân đau khổ về sau. Còn người tỉnh thì thấy một nhóm 
người tụ năm họp bẩy chè chén say sưa, hao tiền tốn 
của là cái nhân gây đau khổ. Chi phí cho tiệc eượu đó, 
gia đình họ có thể sống trong nămba ngày htì họ phải ra 
sức làm việc gấp năm ba lần mới đủ cung cấp tiền cho 
gia đình sống. Đó là cái khổ về thân. Còn cái khổ về tâm 
: Nếu người có gia đình rủ bạn bè ngồi quán rượu chè 


chén hết tiền, về nhà bị vợ cằn nhằn gây gổ. Đó là 
chưa nói đến người uống rượu say mèm, đi nghiên tới 
ngã lui, về nhà nằm uạ mửa hôi hám, làm nhơ bẩn cả 
nhà cửa, làm cho vợ con chê chán, cha mẹ buồn phiền. 
Uống rượu lâu ngày sanh ra bệnh hoạn nào đau dạ dày, 
xơ gan, viêm thực quản... đó là cái khổ của nhiều ngày 
về sau. Cái vui cỦa người mê là cái vui trá hình của đau 
khổ, nên người tỉnh thấy là khổ, là thấy đúng lẽ thật. 
Chúng ta biết tu là tỉnh, nhờ tỉnh mới thấy những cái 
khổ mà người thế gian tưởng là vui, để tránh. Đó là cái 
vui và khổ của người tỉnh và người mê đối với thuốc và 
rượu. 

Tới đây là cái vui và khổ của xì ke á phiện đối 
với kẻ mê người tỉnh. Có lắm người nhiều tiền nhiều 
của, hay nhữỮng người trai trể bất đắc chí muốn tìm 
khoái lạc nên họ hút á phiện.Lúc đầu hút năm ba điếu 
thấy sẳng khoái lâng lâng như người thoát tục, nên rất 
thích thú, sau đó tìm hút hoài ... Đó là cái mê của người 
hút á phiện. Song, vì hút nhiều lần nên ghiền, ngày nào 
không hút thì ta ngáp oằn oại trong cơn ghiền . Hút lâu 
ngày hao mòn sức khỏe, thân thể gầy ốm bệnh hoạn, 
sống dở sống, chết dở chết. Đó là chưa nói đến hao tiền 
tốn của, tán gia bại sẳn vô gia cư, vô nghề nghiệp ... vô 


cùng thiếu khổ. Cách đây vài năm có một chú thanh niên 


trên hai mươi tuổi, không biết từ đâu đến trước cổng 
chùa xin ăn, thân thể gầy ốm trơ xương. Hỏi ra mới biết 
chú ghiền á phiện, phá của, cha mẹ không cho ở nhà, 
đuổi đi, nên sống lang thang nay đầu đường mai cuối 
ngõ để xin tiền. Xin được chút ít tiền thì mua á phiện hút 
hoặc chích cho đỡ ghiền, bữa nào xin không được tiền 
thì nằm ra đó thật là đau khổ. Người mê lầm tưởng hút 
á phiện là vui nên lao vào. Khi ghiền rồi thì cha mẹ, vợ 
con, anh em bÖ, sống dở, chết dở thật là đau khổ. Người 
tỉnh sáng thấy á phiện gây cho người hút một chút khoái 
cảm buổi đầu, nhưng đó chính là cái nhân đau khổ về 
sau, như thân tàn ma dại, tán gia bại sản, trộm cắp của 
người, cha mẹ, anh em từ bỏ, bạn bè xa lánh ... Vì vậy 
mà tránh ngay từ buổi đầu nên qủa khổ không có. Đó là 
cái vui và cái khổ của người tỈnh và người mê đối với á 
phiện. 

Sau đây là cái vui và khổ của việc làm không 
lương thiện. Mấy đứa trể mười ba mười lăm tuổi, bắt 
cá lia thia, bắt dế nhốt chung cho nó đá lộn với nhau. 
Con này rượt con kia chạy thì chúng nó vÕ tay reo 
cười. Hoặc có người nuôi gà nòi, gà tre, ngày ngày cạo 
chuốt cái cựa gà cho bén để đi đá lộn. Khi hai con gà đá 
nhau, cựa con gà này chích vào thịt con gà kia máu chẩy, 


con gà kia chạy, con gà này rượt theo... thì hỌ vÕ tay vui 


cười. Đó là cái vui của tâm tàn nhẫn thiếu đạo đức, lấy 
cái khổ của chúng sanh làm cái vui cho mình. 

Lại có những người coi đấu võ trên đài, hai võ sĩ 
quần thảo với nhau, đến hồi quyết liệt, võ sĩ này đánh 
thắng võ sĩ kia, thì ở dưới đài khán giả vÕ tay hoan 
nghinh . Tôi có quen một vài võ sĩ, có lần tôi hỏi họ : 
“Tại sao nở xuống tay hạ người ta đo ván như vậy ? Có 
lợi gì cho mình mà làm như thế ?? VỊ ấy trả lời rằng: 
“Thưa thầy , khán giả họ độc lắm, lên khán đài mà mình 
đánh nhẹ nhẹ với nhau, thì họ cho rằng mình đánh cụi, 
họ la lên phản đối. Nếu mình đánh thẳng tay thì đối 
phương phải gục ngã, khi thấy có người bị hạ thì họ vỗ 
tay hoan nghĩnh reo cười...” Chúng ta thấy, tước người 
ta vui trên cái khổ của loài thú như dế, gà, tới đây người 
ta vui trên cái khổ cỦa con người. Võ sĩ biểu diễn tài 
nghệ qua thuật đánh nhẹ,thì người ta không thích, lại 
muốn họ đấm đá nhau đến gục ngã thì người ta mới vui 
! Thật tâm người không lương thiện ! Là Phật tử chúng 
ta đặt cái vui của mình trên cái vui của người, làm cho 
người vui thì mình mới vui. Nếu làm khổ cho người thì 
không bao giờ làm. NhữỮng cái vui trên việc làm mà tôi 
vừa kể, tức là làm khổ vật, làm khổ người để mua vui 
cho mình, đó là cái vui phi đạo đức, cái vui của kể mê, 


không phải cái vui của người tỉnh. 


Lại nữa, có những chú thanh niên, mười lăm, 
mười bảy tuổi dùng ná hoặc dùng súng nhỏ đi vào vườn 
vào rừng tìm thú để bắn. Trên cành cây, chim trống chim 
máy đang đậu rỉa lông, hoặc kêu hót rất dễ thương. Thế 
mà mấy chú vươn ná hoặc súng nhắm bắn. Một con 
chim bị thương té nhàu xuống đất, thì các chú xúm lại 
vỗ tay vui mừng. Đoạn mạng sống của chúng sanh là 
hành động xấu. Làm việc ác xấu mà lấy làm vui ! Chẳng 
những người bắn vui mà những người ở chung quanh 
cũng vỗ tay vui hùn nữa ! Chúng ta vui trên cái chết chóc 
của loài vật ! Giết được một con vật thì khởi niệm vui 
mừng, thật lòng người quá ác ! Từ thái độ xem thường 
mạng sống của loài vật, lần lần sẽ xem thường mạng 
sống của loài người, để đi đến chổ giết người ! 

Lại có người tham lam thấy người ta đeo vòng 
vàng liền giựt lấy, được của, đem về nhà vợ chồng con 
cái vui cười hỷ ha, trpong khi người bị mất của thì buồn 
khổ. Hoặc những kể ăn trộm, lén đào ngạch khoét vách 
lấy trộm của người, đem về nhà họ cùng vợ con ăn tiêu 
vui về, không hề nhớ tới cái khổ của người mất của. 
Như thế, chủ khổ nhiều chừng nào thì kể trộm càng vui 
chừng nấy. Từ chổ quen tay lấy trộm của người, lần 
đến chổ cướp của giết người, không e ngại không gớm 


tay, miễn thỏa mãn thú vui của mình thì làm. Cái vui đó 


quá tàn ác, không chút lương tâm... Thế mà ở thế gian 
này có lắm người làm như vậy ! Đó là những kể mê, do 
mê nên mới đặt cái vui trên cái khổ của người khác. 
Người tỉnh thì không bao giỜ vui trên khổ đaucủỦa kẻ 
khác. Chúng ta là người tu là người tu thì phải tỉnh để 
tránh mọi hành động, mọi vui chơi có phương hại gây 
đau khổ đến người vật. 

Lại có những người chạy theo sắc dục, lấy đó 
làm vui. Chẳng hạn một chú thanh niên, cùng một lúc 
giao tiếp với năm bảy cô gái và được cá`c cô ái mộ, chú 
lấy đó làm vui thích, tự hào là kể tài hoa được nhiều 
người yêu thương. Nhưng chú không ngờ cái vui đó là 
cái vui trên cái khổ. Khổ vì thân xác hao mòn, khổ vì tâm 
thần rối rắm... Nhiều người đã có gia đình lại còn lôi 
thôi, nay thay chồng mai đổi vợ, họ lấy đó làm vui. Họ 
không ngờ mỗi lần đổi thay la mỗi lần đau khổ, con cái 
đứa thiếu cha đứa thiếu mẹ, nó bơ vơ khốn khổ. Cái vui 
ích kỷ của cha hoặc mẹ làm cho con cái khổ sở, khốn 
đốn mà người làm cha làm mẹ không bao giờ nghĩ đến, 
cứ sống theo thị dục thú vui riêng của mình ! 

Lại có những người có máu cờ bạc, lấy sự đánh 
bạc làm vui. Khi được thì đem tiền về sắm sửa ăn mặc, 
thết đãi bà con bạn bè, lúc đó lấy làm vui về thích thú. 
Nhưng khi thua thì buồn khổ. Khổ vì hết tiền nghèo 


nàn đói rách, nhà cửa tan hoang, nợ nần bỦa vây, nay 
người này đói nợ, mai người kia đòi nợ, đòi mà không 
có tiềntrả thì bị nặng lời hoặc bị mắng chưởi... CỜ bạc 
ăn thì ít mà thua thì nhiều, nên khổ nhiều hơn vui, vui 
trên đau khổ. 

Với người biết tu thì tránh xa những thú vui vỪa 
kể, mà vui với những thú vui của hạnh nghiệp lương 
thiện, phù hợp đạo lý, vui mà không làm phiền làm khổ 
ai cả. Ví dụ như ăn chay, mỗi tháng người Phật tử ăn 
chay hai ngày, hoặc sáu ngày, hoặc mưƯỜi ngày... Thoạt 
nhìn, thấy ăn chay là khổ, vì không được ăn uống tự do 
phải hạn chế thức ăn, ăn không ngon miệng, mau đói... 
Song, đối với người biết tu, ăn chay được, họ lấy làm 
vui, vì không giết hại sinh vật để bồi bổ cho xác thịt của 
mình. Một ngày không giết hại là một ngày không làm 
khổ chúng sanh. Một ngày không làm khổ chúng sanh là 
mỘt ngày an vui. Cái vui của người ăn chay là cái vui 
tránh khổ cho loài vật, nhờ vậy mà lòng từ tăng trưởng. 
Ăn chay là tránh sát sanh, không làm tổn hại sanh mạng 
loài vật là vui. Chớ không phải hôm nay là ngày chay, 
nhiều người cử ăn thịt cá, nên cá thịt rể,ra chợ mua, 
nhất là mua cá đem về bỏ trong hủ rộng , để mai mốt ăn 
cho đở tốn kém. Nếu tính như vậy là còn nhiều ích kỷ 
quá ! Chưa có thật vui ! Thế nên chúng ta phải thấy rằng 


: ăn chay cốt không làm tổn hại sinh mạng chúng sanh, 
tránh được tội lỗi, làm được điều tốt, tiết dục không 
ham muốn nhiều, vì ít muốn thì an vui. 

Kinh A Hàm, Phật dạy người tukhi “ly dục sanh 
hỷ lạc” thì chứng sơ thiền. Do lìa (ly) ngũ dục : Sắc, 
htinh, hương, v], xúc, hoặc tài, sắc, danh, thực, thùy thì 
sanh hỷ lạc. Hỷ lạc là vui, do lìa ngũ dục mà được vui, 
chớ không phải thọ ngũ mà vui. Đó là tôi kể sơ qua 
những cái vui của người biết tu, và cái vui cỦa ngƯỜời 
không biết tu tâm ô nhiễm theo trần tục. Người không 
biết tu thì vui trên cái khổ của kẻ khác hoặc của loài vật. 
Còn người biết tu thì vui khi tránh được điều ác, không 
làm tổn hại người vật, làm được việc thiện lợi mình lợi 
ngƯời. Thế nên nói người tu được cái vui thoát tục, tỨc 
là vượt khối cái vui tầm thường của người thế gian. 

Ở thế gian có nhỮng người thanh niên trẻ tuổi, 
sống với cái vui thoát tục xa lìa ngũ dục, ăn chay lo tu 
tỉnh, thì bị những người thọ hưởng ngũ dục, phê bình 
châm biếm cho là ngu dại, không biết thụ hưởng thú vui 
ở đời. Chúng ta nghiệm xét lại người uống rượu, hút á 
phiện, cỜ bạc...và người không uống rượu, không hút á 
phiện, không cỜ bạc... sẽ đưa đến nghèo đói, bệnh hoạn, 
nhà tan cửa nát... Người dùng nó không thấy hậu quả 
việc làm của mình, cứ chạy theo thị hiếu, thỏa mãn lòng 


tham muốn, cuối cùng tự chuốt khổ họa vào thân thì 
không khôn, không phải là người trí. Người trí biết cỜ 
bạc, rượu chè, hút sách... là cái nhân đưa đến nghèo đói, 
bệnh hoạn, khổ đau, nên tránh, tự thân không bị khổ và 
không làmphiền lụy cho người khác, đó mới là người 
khôn. 

Kinh A Hàm, Phật dạy : “Sắc, thinh,hương, vị, 
xúc, tất cả những pháp này khả lạc, khả hỷ, khả ý. Khi 
nào chúng ta hiện hữu, thế giới chư thiên xem chúng là 
khả lạc, khi chúng bị hoại diệt mới thấy chúng là khổ. 
Bậc Thánh thấy là lạc khi có thân đoạn diệt, Đây hoàn 
toàn trái ngược điều mọi người được thấy. Điều người 
khác gọi lạc, bậc Thánh gọi là khổ; điều người khác 
gọi khổ bậc Thánh biết là lạc, hãy xem pháp khó biết, 
kể không thấy mê mờ”. Ở đây Phật dạy rằng người đời 
khi được những món ngũ dục, sắc, thính, hương, v],xúc 
thì cảẩm thấy vừa ý cho là vui. Chẳng những người đời, 
mà cả chư thiên cũng thấy như thế. Người trời thấy ngũ 
dục là vui nhưng khi chúng bị hoại diệt, tức là khi 
chúng mất đi thì chừng đó mới thấy khổ. Còn bậc Thánh 
thấy vui, khi nơi thân này mình đoạn diệt được tham 
trước ngũ dục lạc, là cái mầm dẫn đi trong luân hồi sanh 
tử. Cái vui khi đứt mầm sanh tử mới là cái vui chân thật 


vĩnh viên. 


Cái vui của bậc Thánh khác với cái vui của phàm 
phu; cái vui của phàm phu bậc Thánh cho là khổ, cái vui 
của Thánh nhân phàm phu cho là khổ. Thí dụ một tu sĩ 
ăn mặc đơn sơ thường tọa thiền dưới cội cây. Người 
nhậu nhẹt ăn chơi cho sống tiết chế kham khổ như thế 
là ngu không biết thụ hưởng thú vui của đời. Ngược lại 
bậc Thánh thấy người đời vui say ngũ dục ăn chơi trà 
đình tửu điếm, cho đó là mê mờ thiếu trí tuệ đem lòng 
thương xót. Thế nên người đời phải khéo biết cái vui 
nào là cái vui chân thật trường cữu, để duy trì và gìn 
giữ. Cái vui nào trá hính của khổ đau để tránh. Thấy 
như vậy sống như vậy là không bị mê mờ. Nhược bằng 
cứ chạy theo cái vui trá hình của khổ đau, thì vui trong 
chốc lát mà khổ lâu dài, sống như vậy là mê mờ thiếu trí 
tuệ. 

Sau đây tôi nêu lên nhữỮng cái vui của người tỉnh. 
Người biết tu tỉnh khi tâm hồn bình thắn thanh tịnh thì 
vui. Lúc ngồi dưới gốc cây, bên sườn núi, cảnh vắng 
vẻ, nhìn trỜi mây, nhìn cây cỔ hoa lá, tâm hồn thanh thản 
an định, cảm nhận một niềm vui tràn khắp thân tâm 
cảnh vật. Người tỉnh tu khi tâm thanh tịnh, vui trên sự 
thanh bìmh của vạn vật, không làm tổ hại bất cứ loài 
vật nào, không tổn hại sức khỏe, cũng không hao tiền 
tốn của. Người đời ở chổ vắng vẻ thì buồn chán, 


thường vui ở nơi nhộn nhịp ồn náo. 

Lại nữa, người tỉnh tu vui khi phá được vô minh 
phiên não. Giả sử có người gièm pha chỉỈ trích, nói lời 
nhạo báng Phật pháp. Người tu nghe qua khởi niệm bực 
bội, muốn nói lại cho đã giận. Liền khi đó tỉnh giác, biết 
giận là phiền não mê mờ nói lời xúc chạm gây buồn đau 
cho người là tội lỗi. Ngang đó liền thôi, cơn giận từ từ 
lắng xuống. Sau đó tâm được bình an, lòng vui sướng 
thấy mình chiến thắng được phiền não sân giận. Nếu 
không thắng được cơn giận thì phát ngôn bừa bãi, nói ra 
những lời đau đầu nhức óc, kể nói qua người trả lại. 
Lúc đầu thì đấu khẩu, sau đó thì đấu tay chân... Như 
vậy, chỉ là khổ thôi, chẳng lợi ích gì! Giờ đây tự phản 
tỉnh, thấy rõ tỪng tâm niệm cỦa mình, niệm sân vừa 
khởi liền biết, không chạy theo nó. Đó là tự thắng mình, 
thắng được phiền não sân giận. Thế là mình được an 
ổn và mối quan hệ giữa mình và người bình thường vui 
về, không có chuyện buồn ghét xảy ra. Thế nên nói 
người biết tu, vui khi thắng được phiền não, một cơn 
giận một niệm buồn khởi lên, liền biết dừng ngay. Cứ 
thế mà tu tỉnh hằnh giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng 
năm thì sự an vui cũng hằng hữỮUu trọn giỜ, trọn ngày, 
trọn tháng, trọn năm... Ngược lại, hễ ai đụng tới là buồn 
giận, không phản tỉnh, không biết dừng thì buồn khổ 


hoài. Như vậy, phá được vô minh phiền não là gốc vui 
chân thật. Ngược lại để cho vô minh tăng trưởng, không 
điều phục nó là gốc của đau khổ. Vì vậy mà người tu 
phải thường xuyên phản tỉnh, chế ngự phiền não để 
được an vui, Ởở thế gian có nhiều người thật đáng 
thương, hễ ai nói hay làm điều gì trái ý thì họ nói hoặc 
làm trả lại bằng, hoặc hơn mới vừa lòng. Hơn thế nữa, 
họ còn hài lòng thích thú cho lời nói và việc làm của 
mình là hay, là khôn, là đắc thắng. Họ không ngờ nói 
làm như thế, khiến cho người ta buồn giận là mình đã 
gieo cái nhân bất thiện, mai kia sẽ thọ nhận qủa báo khổ 
đau. 

Lại nữa, người tỉnh tu vui khi làm lợi ích cho 
người. Ví dụ người làm việc từ thiện xã hội đem được 
gạo tiền, thuốc men, quần áo... đến tận vùng bảo lụt, 
đưa tận tay cho người mắc nạn, giúp cho họ được no 
lòng, ấm thân... thì thấy lòng mình vui sướng, vì đã làm 
được điều lợi ích cho người. Hoặc một ông thầy giảng 
dạy hướng dẫn cho học trò học hành thông suốt giáo lý 
Phật, biết sống đời lương thiện, ít khổ đau thì vui, vì đã 
giúp cho ngƯỜi sáng suốt tránh được nhân đau khổ. 
Người tỉnh giác càng làm lợi ích cho người, càng giúp 
cho người sáng ra là càng vui. niềm vui chân thật lâu dài. 

Lại nữa, người tỉnh tu vui khi bổ bóng nhận đầu, 


là niềm vui cao siêu bất tuyệt. Trong 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật có kể cho ngài 
A Nan nghe một ví dụ : Có một anh chàng tên Diễn Nhã 
Đạt Đa, vào một buổi sáng nọ anh cầm gương soi mặt 
thấy đầu mặt hiện bóng trong gương rõ ràng. Sau đó anh 
úp guơng lại, anh thấy đầu mặt trong guơng không còn 
nữa. Anh hoảng kinh chạy cùng làng cùng xóm la : Tôi 
mất đầu rồi ! Tôi mất đầu rồi ! Đó là cái điên của người 
nhận bóng quên đầu. Cái bóng trong gương mất chớ cái 
đầu của anh đâu có mất, vẫn còn sờ sờ đó ! Vì mê, chấp 
bóng là đầu nên anh khổ sở điên cuồng la lối ... Nguời 
tỉnh tu biết quên bóng, nhớ đầu; khi thấy đầu mặt trong 
gương không còn, chợt tỉnh, liền sờ lại đầu, thì đầu 
mình hãy còn đấy ! Nên nói bổ bóng mà nhớ đầu là cái 
vui chân thật. Trong kihn Pháp Hoa có nêu lên ví dụ : Gã 
cùng tử con ông trưởng giả giàu có, vì khờ dại bỏ nhà 
bỏ cha đi lang thang phiêu bạt khắp nơi, thân đói rách 
nghèo nàn, xin ăn hoặc làm thuê làm mướn sống qua 
ngày. Một hôm anh nhớ cha mẹ quê hương, anh trở về 
quê củ gặp lại cha, ông trưởng giả nhận anh là con đẻ, 
ông trao cả gia sẳn sự nghiệp cho anh. Anh được niềm 
vui lớn không thể diễn tả, nên nói là cái của cùng tử gặp 
cha. Dụ như thế quí vị có hiểu gì không ? Từ xưa đến 


nay, mỖi người chúng ta ai cũng có sẳn ông Phật nơi 
mình mà quên đi, cứ chạy theo vọng tưởng rồi tạo 
nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử, từ đời này đến 
kiếp nọ khổ đau không cùng tận. Giờ đây biết vọng 
tưởng là vô thường không thật dẫn mình đi trong luân 
hồi sanh tử khổ đau, quyết định phải trở lại sống với 
ông Phật của mình, thì được cái vui bất diệt. Nên nói gã 
cùng tử dừng bước lãng du trở về gặp cha, giàu có sung 
sướng. Đó là cái vui cỦa gã cùng tỬ gặp cha. 

Quí vị nghe tôi giẳng nãy giờ, quí vị nhận thấy tu 
là vui hay khổ ? Nếu quí vị thấy tu là vui, thì quí vị hãy 
nỗ lực cố gắng tu, để trở về cái chân thật hằng hữu 
được cái vui bất tuyệt. Ở thế gian này có ai giàu có thỌ 
hưởng ngũ dục một cách đầy đủ mà khổi đau bệnh, già 
yếu, chết chóc không ? - Từ ngàn xưa đến nay không ai 
tránh khỏi ! Thế mà hưởng được cái vui giàu sang sung 
sướng chỉ được mấy mươi năm, chúng ta tưởng là lâu 
dài,rồi cứ mãi mê đuổi bắt nó. Khi nào chúng ta thoát ra 
khỏi cái khổ sanh tử thì mới được cái vui chân thật lâu 
dài. Nếu còn Ở trong sanh tử dầu có nhiều tiền lắm của 
rỒi cũng tiêu hoại. chỈ có người biết trở về cái chân thật, 
tâm hết vô minh phiền não mới thoát khỏi mọi khổ đau, 
được cái vui chân thật bất diệt. 

Qua những dữ kiện vừa nêu, cho chúng ta thấy 


người đời không sáng suốt lấy cái khổ củỦa người làm 
cái vui cỦa mình; vui trên sự đau khổ của người vật. 
Còn người chân chánh tu hành hằng sáng suốt không bao 
giờ thừa nhận mình vui trên sự đau khổ của người vật, 
mà ngược lại lẫy cái vui của mình; đem sự an vui đến 
cho người vật. Tất cả chúng ta phát tâmtu là phát 
nguyện sống đời an vui bất tận, chẳng những trong đời 
này mà vĩnh viễn về sau. Muốn được như thế chúng ta 
phải làm sao ? Nên nổ lực tu hành hay lười biếng giải 
đãi ? Người tu hành thoạt nhìn thấynhư thiệt thòi khổ sở 
vì không thọ hưởng những cái vui sướng của thế gian, 
lại khép mình trong giới điều nghêm nhặt để tinh tiến tu 
hành. Vậy, người đã phát tâm tu theo đạo Phật thì suốt 
đời phải tinh tấn tu hành, chớ không phải tu một thời 
gian rồi ngừng nghỈ không tu nữa. Nhứt là người già 
phải nỗ lực tu nhiều hơn, vì già cái khổ tử vong gần kề. 
Nếu không lo tu hành khi cái chết đến làm sao trở tay kịp 
? Thế nên người phát tâm tu chẳng những khi còn trẻ lo 
tu hành mà lúc già lại phải tu nhiều hơn, như thế mới có 
được nguồn an vui chân thật, dứt mọi khổ đau. 

Tóm lại, đạo phật là đạo diệt khổ, đem vui đến 
cho chúng sanh, và chính đạo Phật là chổ an bình là chỗ 
nương tựa an vui chân thật, muôn đời của tất cả loài 
người. 


LÀM SAO BỎ ĐƯỢC THAM - 
SÂN -SI 


Hôm nay quí Phật tử đến chùa, xin tôi nói pháp 
hướng dẫn nhắc nhở cho quí vị tu hành. Riêng phật tử ở 
Biên hòa, mấy năm nay được nghe kinh nhiều, hơn nữa 
quív] hiện có mặt ở đây đa số là người lớn tuổi. Nên tôi 
không nói đạo lý cao siêu, mà chỈ nhắc cho quí phật tử 
biết rõ ý nghiã tu hành.Vì quí vị đã nghe kinh hiểu đạo, 
giỜ cần thiết là phải tu. 

Thế thường nói đến tu hành người đời thường 
hiểu lầm rằng : Tu là phải bị hành phạt, tự hành phạt 
cách này cách nọ. Hiểu như thế là không đúng. “Hành” 
đây có nghĩa là thực hành điều mình đã học qua kinh 
luận Phật Tổ dạy, chớ không phải học hiểu suông. 
Nhiều phật tử đến chuà nghe chúng tôi giẳng dạy đã 
hiểu mà về nhà không thực hành. Học đạo như thế là 
chưa tròn ý nghiã. Ví dụ có người bệnh đến nhờ bác sĩ 
khám bệnh, bác sĩ khám xong đưa toa và dặn rằng : 
“Ông uống theo toa thuốc này thì bệnh sẽ hết”. Người 
bệnh nhận được toa thuốc hay mừng qúa, cầm đọc 
thuộc lòng, mà không chịu mua thuốc uống. Như vậy 
bệng có hết không ? Chắc chắn là không hết dù thầy 


giỏi thuốc hay. Thế nên, khi được toa thuốc rồi phải 
mua thuốc uống mới hết bệnh. Hiện tại quí phật tử nghe 
kinh học đạo biết tham, sân, si là xấu, là bệnh. Vậy quí 
vị bổ được chưa ? - Chưa. Đây là điều mà tôi muốn 
nhẫn mạnh hôm nay. Chúng ta học kinh luận, ai cũng 
biết sân là món độc làm tiêu mòn hết công đức tu hành. 
Một lần nổi sân thì bao nhiêu công đức tu hành gây tạo 
hồi nào đến giờ ngang đây liền tiêu tán. Chẳng hạn từ 
trước đến giờ quí vị đối xử với mọi người rất tỐt, giúp 
ích đở đần họ mọi việc, nên họ biết ơn và thương mến 
quí vị. Nhưng một hôm nào đó họ làm điều bất chánh, 
khiến cho quí vị bực mình nổi sân la chưởi họ làm cho 
họ ghét quí v], thì công ơn mà quí vị giúp họ mấy năm 
qua không còn nữa. ChỈ một phút giây nổi sân là công 
đức tiêu tan hết. Sân giận tác hại như thế ! Quí vị học 
ba năm qua, buông bỏ sân giận được bao nhiêu rồi ? - 
Dạ chút chút. Học ba năm mà bỏ được chút chút, như 
vậy là tiến chậm quá ! Học Phật mà chưa bổ được 
tham, sân, sĩ là chưa có thực hành,chưa có tu.thì sẽ bị 
nhười đời chê cười : Chị đó đi chuà học đạo đã lâu, thế 
mà đụng tới chị nổi sân ầm ầm, học đạo như vậy đâu 
có lợi ích ! Chính vì vậy mà hôm nay tôi phải nhắc nhở 
quí vị. Những điều quí vị đã học thì phải nổ lực tu hành 


và phải nhớ đi chùa về nhà ai nói gì cũng nhịn cũng vui 


~ 


ve. 

Năm vừa qua có một phật tử từ Bến tre đến 
Thiền viện, lúc mười giờ trưa, gần tới giờ thọ trai. Ông 
xin tôi cho hổi hai câu, được giải đáp xong là ông về 
Bến tre liền. Ông hỏi : 

- Thưa Thầy, con học đạo hiểu đạo, ăn chay 
trường, tụng kinh niệm Phật. Nhưng không biết tại sao 
nóng giận con bỏ chưa được, tham lam con bỏ cũng 
không được, thấy cái gì đẹp con cũng ham. Xin Thầy chỉ 
dạy con phương pháp bỏ được tham, sân, sĩ ? 

Quí Phật tử hiện có mặt ở đây có giống phật tử 
Bến tre này không ? Đa số phật tử đều vấp phải lỗi này. 
Vậy làm sao bỏ được nóng giận, làm sao bổ được tham 
lam ? Tụng kinh niệm Phật cũng chưa hết tham sân. Còn 
tụng kinh, còn niệm Phật thì tham sân tạm lóng lặng 
một chút. Ngưng tụng kinh, thôi niệm Phật gặp duyên 
thì tham sân vẫn bộc phát. như vậy làm sao cho hết tham 
sân ? Tôi hổi đạo hữu ấy rằng : 

-Theo đạo hữu thì mỗi khi người ta làm trái ý đạo 
hữu, đạo hữu nổi giận lúc ấy đạo hữu phải làm sao ? 

Thưa, phải nhịn. 

À nhịn lần thứ nhất. Nhưng lần thứ hai họ làm 
nữa, đạo hữu ráng nhịn lần thứ hai. Lần thỨ ba họ làm 
nữa thì đạo hữu làm gì ? Chắc nói : “Tôi nhịn lần thứ ba 


rồi nghe, lần nữa là tôi không nhịn đó !”. Phải vậy 
không ? Bởi nhịn đây là do đè. Vì đè nên quá sức chịu 
đựng thì bung. Vậy, muốn không giận mà cũng không 
cần nhịn phải làm sao ? - Cần thấy rõ nguồn gốc sanh ra 
nó. Sở dĩ chúng ta có tham lam, có sân giận là do chấp 
ngã, thấy mình quá cao, quá lớn, muốn như thế này, 
muốn như thế nọ; muốn mà không được thì tức giận. Ví 
dụ quí vị ở nhà với quyền làm cha làm mẹ, mỗi khi con 
cái làm điều gì trái ý liền nổi giận la rầy. Còn đến cơ 
quan chính quyền, họ làm ngược ý, quí vị có dám giận 
không ? - Không. Tại sao con cái làm trái ý quí vị giận 
còn chính quyền làm ngược ý quí vị không dám giận 2 - 
Tại sợ. vì đến cơ quan chính quyền, quí vị tự thấy mình 
thấp hơn họ, nên sợ không dám giận. Còn con cái trong 
nhà, quí vị thấy nó nhỏ, cái ngã quí vị cao lớn hơn nó 
nên dễ nóng giận. Rõ ràng bệnh sân giận gốc từchấp 
ngã mà ra, chấp ngã là do sĩ mê. Như vậy, muốn hết sân 
giận phải phá trừ chấp ngã, làm cho cái ngã mòn đi, thấp 
xuống. Đó là then chốt của sự tu hành . Số dĩ chúng ta 
chấp ngã là do chúng ta thấy thân tâm mình là thật,nên 
quí nó, thấy nó cao trọng hơn mọi người,lo vun bồi tô 
đắp cho nó to lớn thêm. Giờ đây quán chiếu thấy nó 
vô thường, duyên hợp tạm có không thật, thấy như htế 


niệm chấp ngã liền tan. 


Đa số người học Phật, thấy Phật Tổ dạy trong 
kinh luận : Thân này là vô thường giả tạm, chúng ta 
cũng nói theo thân này là vô thường giả tạm. Chớ tự 
mình chưa có kinh nghiệm bằng trí tuệ thấy rõ thân này 
vô thường giả tạm; nên miệng nói thân vô thường giả 
tạm, mà ý niệm cứ nghĩ mình thật, mình sống lâu, nên 
tham lam sân giận mãi không hết. Giờ đây phải dùng trí 
quán sát thân nà thật là giả, thì tham sân ngang đó liền 
hết. Bây giờ quí vị hãynghe tôi hỏi : 

- Hiện tại chúng ta ngồi đây, lỗ mũi đang làm gì ? 

- Dạ đang thổ. 

- Thở là sao và để chi ? 

- Thở là hít không khí của trời đất để sống. 

- Không khí ở ngoài của trời đất, chúng ta hít vô 
là mượn, mượn vô rồi trả ra, trả ra rồi mượn vô, mượn 
vô rồi trả ra... mượn trả đều đặn gọi là sống. Nếu trả ra 
mà không mượn vào thì sao ? 

Dạ chất. 

Như vậy, kiếp sống của con người là một việc 
vay mượn, còn trả ra còn mượn vào là còn sống, hết 
mượn hết trả là chết. Vậy làm việc vay mượn có thể 
gọi là mình sống thật không ? Ví dụ gia chủ cất được 
một cái nhà, mà chưa sắm được đồ đạc, nên mượn tủ 
bàn ghế... của hàng xóm để trang trí trong nhà. Những 


món đồmượn của hàng xóm nói là đo của mình thật 
được không ? Đồ mượn là phải trả, nó đâu thật của 
mình ! Cũng vậy, thân này mượn không khí vô rồi trả ra, 
trả ra rồi mượn vô, còn muợn là còn sống, trả ra không 
mượn vào thì chết làm sao nói thân này là thật được 2 
Thân này chẳng những mượn không khí, mà còn phải 
mượn nước; mượn nước rồi cũng trả, trả rồi muợn 
nữa... Một ngày, một tuần không mượn nước có sống 
không ? - Dạ chết ! Chẳng những mượn không khí, 
mượn nước, mà còn phải muợn cơm nữa. Một lát 
mượn một chén cơm, hai chén cơm, ba chén cơm... 
mượn rồi cũng phải trả. Phật nói thân này do tứ đại 
đất, nước, gió, lửa hợp lại mà thành. Họp rồi nó không 
tự sống, không tôn tại được, mà phải mượn đất nước, 
gió, lỬa bên ngoài bồi bổ luôn luôn; thở là mượn gió, 
uống là mượn nước, ăn là mượn đất, trong tỨc ăn có 
những chất nóng là lửa. Đất, nước, gió, lửa có sẵn trong 
thân mà không tự tồn tại được, pphải tiếp tục mượn 
đất, nước, gió, lửa bên ngoài luôn luôn. Còn vay mượn 
là còn sống, trả mà không mượn là chết; kể cả bốn thứ, 
thứ nào trả mà không mượn là chết ngay. Như vậy kiếp 
sống con ngườilà một cuộc vay mượn, đã là vay mượn 
thì không thể nhận là thật được. Cuộc sống đã không 
thật thì cái gì thật là NGÃ mà chấp “ta là quan trọng, ta 


là trên hết” ? Khi thấy thân này vay mượ tạm bợ không 
bền không lâu, có gì quan trọng để tham lam sân giận ? 
Giả sử có người nói những lời mắc mỏ, nặng nề, nếu 
mình thấy thân mình tạm bợ không thật, thì bổ qua 
không chấp, không cần đè nén sì hết. Chẳng hạn người 
đau nặng hấp hối sắp chết, nếu ai chưởi mắng họ, họ có 
chưỏi lại không ? - Không, vì lúc đó họ lo thở, đang chờ 
chết đâu để ý chưởi lại. Do con người lúc nào cũng thấy 
thân tâm mình thật sống lâu, nên chống đối chưởi lại. 
Như vậy, khi nào thấy thân tâm mình thật sống lâu thì 
lúc đó có hơn thua... Còn lúc nào thấy thân tâm tạm bợ 
giả dốithì lúc đó không còn hơn thua, hết tham lam sân 
giận. 

Từ đây quí Phật tử nhớ rõ thân này là tạm bợ giả 
dối,nó là sự vay mượn không bền lâu; hơn thua để làm 
gì ? Nếu không hơn thua là mình đã nhịn rồi phải không 
? Nhịn như thế có ngu không 2 - Không. Chúng ta nhịn 
mà không đè nén gì hết, thấy thân tạm bợ giả dối nên 
không hơn thua tranh chấp. Ngày nay mình còn ở đây, 
ngày mai chắc gì còn, nếu cỨ tranh giành hơn thua 
không chịu lo tu, chết đến sẽ khổ đau.Người bỏ qua 
những chuyện hơn thua để tu; tu để ngày mai được an 
vui thanh nhàn, đó là người trí Còn những người cứ 
câu mâu hơn thua làm khổ với nhau, chẳng những khổ 


trong hiện tại mà khổ cả ngày mai; người nhƯ thế 
không khôn. Như vậy, chính vì người trí thấy thân này 
tạm bợ vô thường, cuộc sống quá ngắn ngủi, lo tu hành, 
bỏ qua mọi chuyện tranh chấp hơn thua. Do không hơn 
thua nên người đời nói là nhẫn; sự thật không có nhẫn. 
Với mắt trí tuệ thấy người vật không bền không thật 
nên không chấp; không chấp nên được an vui, do không 
chấp mà tâm được an vui nênđối với người không chấp 
dù có mắng chưởi họ, họ vẫn cười không giận. Không 
nhƯ người đời nghe thấy ai nói làm hơn mình, cố gắng 
đè nén, đè nén quá sức chịu đựng thì nổ bung, la lối 
mắng chưởi lại. Như thế là chưa điều phục được sân 
giận. Muốn điều phục sân giận có kết qủa tốt, thì phải 
dùng trí thấy rõ thân này, cuỘc sống này vô thường tạm 
bợ không có thật ngã. Khi đã thấy thân này, cuỘc sống 
này tạm bợ không thật, thì không khởi niệm tranh chấp 
hơn thua.Đã không có niệm tranh chấp hơn thua thì đâu 
có sân giận. Hơn nữa, khi thấy thân này tạm bợ, sống 
nhỜ sự vay mượn, thì có tham muốn nhiều không 2 - 
Không. Con người sở dĩ tham ăn ngon, tham mặc đẹp, 
tham Ở cao sang... là để cho thân này được sung sướng. 
Nhưng thân này tạm bợ giả dối, sống sung sướng để chi 
? Thôi thì sống sao cũng được, nên không khởi lòng 


tham. Do không tham muốn nên sự mất còn, hơn thua 


không bận lòng, không lo buồn. Sự mất còn hơn thua 
không bận lòng thì đâu có sân giận. Như vậy khi thấy 
thân này tạm bợ giả dối không thật là phá được sĩ mê, sĩ 
mê hết thì không còn tham, tham hết thì nóng giận đâu 
còn, khổ đau hết sạch. Nếu quí Phật tỬ tụng kinh hay 
niệm Phật giỏi, vẫn còn chấp thân này là thật là quí thì 
tham sân không bao giờ hết. Vì vậy mà Phật dạy chúng 
ta quán thân vô thường hay quán pháp vô ngã. Do thấy 
kiếp sống của con người là sự vay mượn không bên 
không thật, nên lúc tôi ở Chân Không có làm một bài kệ 


nói về mạng sống con người như sau : 


Mạng sỐng trong hơi thỞ, 

Trong nhịp đập quả tim. 

Thế nào là mạng sống 2 

SỰ vay mượn liên tục. 

Kiếp sống cuả con người là gì ? Là sự vay mượn 
đất, nước, gió, lửa thường xuyên. Còn vay mượn là còn 
sống, ngừng vay mượn là ngưng thở, tim không đập là 
chết. Kiếp sống của con người tạm bợ không thật, vậy 
mà người đời cứ tưởng là thật rồi tranh giành hơn thua, 
gây đau khổ cho nhau không dừng không dứt. 

Hôm nay tôi không giảng nhiều mà chỉ nhắc nhở 
cho quí Phật tử nghe hiểu được lời Phật dạy rồi cố 
gắng ứng dụng tu hành, để cho bản thân mình bớt si, 
bớt tham, bớt sân, như thế mới là người Phật tử có tu, 
có tiến bộ. Nếu đi chùa lâu học giáo lý nhiều, mà tham, 
sân, si vẫn còn nguyên thì tự thân mình không được lợi 
ích, lại còn bị người đờicười chê. Vì vậy, tôi mong quí 
vị nghe qua cố gắng tu hành cho tham, sân, si tiêu mòn 
để được an vui. 


NGUỒN GỐC YÊU ĐỜI VÀ 
CHÁN ĐỜI 


Thế thường người đời hay than trách : Con người 


sao quá tệ ác xấu xa ! Khi đã thấy người xấu là mình đã 
ngầm nhận mình tốt rồi. Nếu mọi người xung quanh 
đều là xấu, đều là hèn hạ, đều đáng ghét, mình quá tốt, 
thì không còn lòng dạ nàomuốn thân thiện sống chung 
với ai cả. Như vậy thì ở thế gian này mình như một kể 
lạc loài.Vì mình quá tốt mà người đời thì quá xấu không 
giao hảo được. Khi thấy mình lạc loài giữa đám rừng 
người thì sanh tâm chán đời. Ngược lại, nếu thấy mọi 
ngƯỜi ai cũng tỐt, ai cũng giÖi, ai cũng hơn mình, thì lúc 
đó mình thấy cần nhập cuộc với họ, để được hay được 
tốt, được tiến bộ, lúc đó tâm yêu đời phát khởi. Quan 
niệm yêu đời hay chán đời gốc từ chổ thấy người tốt 
hay thấy người xấu mà ra. Thoạt nghe qua thấy hơi thế 
gian, nhưng đó là tinh thần tích cực của người tu Phật 
chân chính và tinh thần tiêu cực của người mới học đạo. 
Vậy chúng ta nên nhìn đời bằng cách nào để 
không buồn chán, để không muốn tự tử, để vui sống ? 
Đa số chúng ta với cặp mắt quen nhìn ra ngoài, ít 
nhớ ngó lại mình; nó có đặc điểm là thấy bên ngoài mà 
không thấy mình. Bởi vậy, lúc nào cũng thấy người này 
có khuyết điểm này, người kia có khuyết điểm kia, mình 
nhìn ai, ai cũng có khuyết đểm cả, còn mình thì không 
thấy lỗi nên nghĩ mình tốt. Người khác cũng vậy, họ 
cũng thấy mình xấu luôn, chỉ một mình họ tốt. Mọi 


ngƯời sống đều hướng ra ngoài, khi thấy thì thấy cái 
khuyết nhiều hơn cài ưu và cái xấu của người mình nhớ 
mãi, cái tỐt của người mình lại mau quên. Ngược lại, 
cái xấu của mình thì mình mau quên, cái tốt thì nhớ 
mãi. Cho nên giúp ai việc gì mình nhớ hoài, còn ai giúp 
mình thì không nhớ. Do đó mà sinh ra cái bệnh kể công 
và quên ơn người. Cái ơn lớn nhất là ơn sinh dưỡng của 
cha mẹ mà cũng muốn quên nữa. Hằng ngày chúng ta 
không nghĩ đến chuyện hiếu thảo với cha mẹ, mà cứ 
dạy con phải có hiếu với mình. Đó là do mình nhớ mình 
ban ơn cho nó, còn cha mẹ ban ơn cho mình thì mình lại 
quên. Đây là chuyện thực tế mà bất công, dưòng nhƯ ai 
cũng dự chút phần trong đó. Đa số chúng ta vì quên cái 
tỐt và nhớ cái xấu của người, nên thấy ai cũng xấu cả, 
ai cũng thua mình , nên sanh tâm chán nắn. Ngưọc lại, 
chúng ta luôn nhớ cái xấu và quên cái tốt của mình thì 
lúc nào cũng thấy có người hơn mình để học hỏi. Có 
nhiều người nói chuyện đáng thương lắm, hỌ nói rằng : 
Ở đời chẳng ai thông cẩm tôi cả. Trong nhà thì cha mẹ 
anh chị em không hiểu được tôi, ra ngoài xã hội cũng 
chẳng thông cảm tôi. Tại sao mọi người không thông 
cảm mình ? Tại mình quá hay, hay tại mình quá dở ? 
Nhìn kỹ lại coi ? Tại mình chấp ngã to quá, mở miệng ra 


thì đề cao mình lên, hạ người xuống, mình cao quá ai 


mà thông cẩm mình nổi ! Người mà hay than như vậy 
là do họ thấy họ hay, không thấy họ dở, thấy không 
ai hiểu nổi mình, nên cẩm thấy bị cô độc. Mà cô độc thì 
sinh ra chán đời rồi muốn chưởi đời. Những người mà 
hay chưởi đời là cái bệnh đó. Lỗi tại đâu mà mình bị cô 
độc như vậy ? Chúng ta xét thật kỹ mới thấy lời Phật 
Tổ dạy hay đáo để, vì chúng ta không nghiền ngẫm nên 
quên đi. Bởi vì mọi người ai cũng nghĩ mình là người 
tốt là người cao thượng, chung quanh mình ai cũng xấu; 
hoặc xấu nhiều hoặc xấu ít. Do thấy như vậy mà bi 
quan yếm thế. Tôi ví dụ cho dễ hiểu. Có người tới chùa 
cho mít giống, họ giới thiệu giống mít này rất ngon, quí 
hơn tất cả loại mít ở đây. Tri Viên chùa nhận biết giống 
mít đó quí nên khi ương trồng, chăm sóc rất chu đáo. 
Ngược lại nếu người cho mít giống giới thiệu giống 
mít đó dở. Tri Viên dù có ương trồng rồi cũng bổ đó. 
Tại sao Tri Viên trồng giống mít ngon chăm sóc chu đáo 
mà lại bổ quên giống mít dở ? Vì Tri Viên thấy mít ngon 
là quí trồng được trái thì được nhiều người ưa thích, 
còn mít dở dù có được trái chẳng mấy ai ưa chuộng. 
Con ngƯồi cũng vậy, nếu thấy ai hay, tốt thường làm 
lợi ích cho đời thì mình quí trọng, còn ai là người dở 
xấu thì mình khinh họ. Bởi vì mình thấy những người 


này không làm nên trò trống øì, chỈ có ta thôi, nênthấy 


họ không có ý nghĩa gì đối với mình cả. Vì vậy mà sanh 
ra chán không muốn lo không muốn làm gì cho ai cả, nên 
sống trong u buồn khổ não, chớ không vui. 

Xưa Khuất Nguyên ôm đá trầm mình dưới sông 
Nịch La chết, cũng vì quan niệm : “Người đời đục cả 
chỉ một mình ta trong, người đời mê cả chỈ một mình ta 
tỉnh”. Khuất Nguyên nhìn đời như thế làm sao sống 
được với đời mà không tự vận chết ? Khuất Nguyên 
chết vì thấy mình hơn thiên hạ, thiên hạ không ai bằng 
mình nên đâm ra chán đời, không muốn sống nữa. Đó là 
quan niệm sai lầmcủa người xưa. Ngược lại, ông chài 
nghe Khuất Nguyên than, ông bèn nói : “Nếu nước đục 
thì ta rửa chân, nước trong thì ta giặt dẳi mũ”. Ông chài 
thấy nước đục nước trong øì cũng có ích cho ông hết, vì 
vậy mà ông vui sống, Khuất Nguyên thì phải tự tử. Để 
thấy rằng, nếu biết nhìn đờibằng cặp mắt dung hòa; 
người dở giúp mình việc khác, người hay giúp mình 
việc khác, ai cũng là người giúp đỡ mình thì cuộc sống 
đâu có gì phải chê chán ? 

Muốn có quan niệm sống phù hợp với đạo lý và 
hữu ích cho đời, thì chúng ta phải có thái độ nhìn đời 
cho thấu đáo. Như Khuất Nguyên thấy người đời đục 
cả, chỉ một mình ông trong, người đời mê cả chỈ một 
mình ông tỉnh. Như vậy “cái ta” của ông to cổ nào ? Do 


“cái ta” to quá nên không thông cảm được ai và cũng 
không chịu nổi với mọi người, phải trốn mọi người 
bằng cách trầm mình xuống sông Nịch La để chết. Bây 
giờ chúng ta muốn sống với mọi người cho vui thì phải 
làm sao ? Phải nhìn thấy cái dở và quên cái hay của 
mình. Nếu thấy được cái dở và quên cái hay của mình 
thì tự nhiên “cái ta” tự hạ thấp. “Cái ta” mà thấp thì đâu 
còn cách biỆt với ai, ai ai mình cũng có thể sống được. 
Quí vị kiểm lại coi, có người nào trọn đời giỏi hoàn 
toàn không ? Cẩn thận tối đa cũng có lúc sơ suất lỘ ra 
những cái dở để người ta thấy. Như vậy, nếu kiểm 
những điều dở từ thuở bé đến bây giờ ghi đầy cuốn sổ 
một trăm trang. Lỗi mình cộng lại nhiều như thế thì 
có gì mà phách lối, có gì mà kiêu ngạo? Do vì cái dở 
mình xóa hết, cái hay thì ghi vào, khi giở sổ ra thấy mình 
hay nhiều quá, nên mới thấy mình siêu, mới thấy mình 
hơn thiên hạ. Chúng ta có hai cuốn sổ, một cuốn ghi 
công của mình và một cuốn ghi tội của người. Khi ghi 
công mình thì không bỏ sót một chút nào.Và ghi tội 
người cũng vậy không bổ sót, đôi khi còn ghi oan nữa là 
khác. Bởi vậy nên ngồi lại bàn chuyện đời thì thấy thiên 
hạ tội thôi là tội, mình thì công thôi là công. Do đó nên 
mình khinh mọi người, mình khinh người thì làm sao 
người thương mình được. Kể cả anh chị em ruột đi nữa 


mà có vẽ khinh khi nhauđã không thông cảm, huống là 
bạn bè, người xa lạ ! Mọi người và mình muốn có chổ 
cảm thông nhau thì việc đầu tiên chúng ta phải nhìn lại 
thấy lỗi và quên cái hay của mình.Thấy mình dở nhiều, 
nên gần ai cũng có cái mình học hổi, nhờ vậy mà mình 
dễ cảm thông với mọi người. Tụng Vô Tướng trong 
kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ có dạy : 

Nhược chơn tu đạo nhơn 

Bất kiến thế gian quá 

Nhược kiến tha nhơn phi 

Tự phi khước thị tả 

Tha phi ngã bất phi 

Ngã phi tự hữu quá 

Đắn tự khước phi tâm 

Đầ trừ phiền não phá 

Tắng ái bất quan tâm, 

Trường thân lưỡng cước ngọa. 

Dịch : 

Nếu người thật chơn tu 

Không thấy người đời lỗi 

Nếu thấy lỗi của người 

Lỗi mình đến bên trái 

Người sai ta không sai 

Ta sai tự có lỗi 


Chỉ dẹp tâm mình sai 

Dứt trừ phiền não sạch 

Yêu ghét chẳng bận lòng 

Duỗi thẳng hai chân nghỉ. 

Nhiều người cho bài tụng này Tổ dạy quá thấp, 
kỳ thực đây là nền tẳng đạo đức. Chúng ta thấy Tổ dạy 
quá kỹ. “Nhược nhơn tu đạo nhơn, bất kiến thế gian 
quá”. Người tu hành chơn thật thì không thấy lỗi của 
người đời, vì thấy lỗi người thì quên lỗi của mình, hễ 
quên lỗi mình là không tu, mãi lo nhớ anh này dở chị kia 
kém, rồi buồn giận phát sanh... Người tu thật thì hằng 
xét nét lỗi mình, mình còn tham, ít biết nhẫn nhục, nhiều 
s¡ mê... để khiển trách và sửa chữa. Quí vị kiểm lại coi 
mình đang tu thế nào ? 

“NhƯợc kiến tha nhơn phi, tự phi khước thị 
tả”.Nghĩa là thấy lỗi người thì lỗi mình đến bên cạnh 
rồi. Tại sao vậy ? Vì khi thấy lỗi người tâm ngã mạn 
liền sanh, vì vậy phải dè dặt đừng thấy lỗi người, mà 
phải thấy lỗi mình để mình tu sửa cho tiến bộ. 

“Tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá”. Nếu 
người làm quấy là họ chịu, mình đừng giành cái quấy 
của người. Thế mà người đời cứ đi giành cái quấy của 
người ta; thấy ai làm lỗi liền sanh bực bội nóng giận. 
Như vậy là người có lỗi mình liền sanh lỗi, tức là mình 


giành lỗi với người rồi. Nhiều người nói mới nghe coi 
như họ tích cực lắm, kỳ thực thì họ chưa biết tu. Họ 
cho rằng mình phải thấy lỗi người để chỉ trích cho họ 
sửa, nếu không chỈ thì để họ quấy hoài sao ? Thoạt 
nghe thấy như tốt lắm, nhưng nếu cứ thấy lỗi người 
hoài thì sanh tự cao ngã mạn, đó là cái bệnh lớn của 
người tu, đâu phải là người tốt! 

“Đản tự khước phi tâm, đả trừ phiền não phá”. 
Chỉ nhìn lại mình để thấy tâm sai quấy lỗi lầm mà phá 
bỏ nó, luôn luôn do dứt trừ phiền não để cho tâm được 
trong sạch. Được như vậy thì : 

“Tắng ái bất quan tâm, trường thân lưỡng cước 
ngọa”. Khi yêu ghét không bận lòng thì lúc đó duỗi 
thẳng hai chân ngủ một cách thoải mái. Sở dĩ chúng ta 
nắm xuống ngủ không được là vì nhớ người này, buồn 
ngƯỜi kia, trách người nỌ, tâm tử cứ quay cuồng làm 
sao mà ngủ cho được. TỔ nói người thật tu thì hết khổ, 
còn người tu giả cứ thấy lỗi người hoài thì khổ hoài. 
Đâu quí vị kiểm lại mình coi, có ai đó làm cho quí vị 
buồn giận, tối lại quí vị ngủ có ngon không? -Không. 
Buồn giận ngủ không ngon, thương ghét ngủ cũng 
không ngon. Tu là cốt đem lại sự an ổn cho mình và cho 
người. Nếu mình bất an thì mọi người cũng bất an lây. 
Thế nên phải buông xả hết, thì mới có thể tiến tới chỗ 


an vui, khi mình được an vui thì người cũng được an vui 
lây, nếu mình cố chấp, phần mình đã khổ lại còn làm 
khổ lây người khác. Chúng ta tu thì phẩi nhớ đừng mang 
tâm trạng tìm lỗi người khác, mà phải luôn nhìn lại lỗi 
mình. 

Bài tụng này Lục Tổ dạy chúng ta rất kỹ là phải 
thấy lỗi mình đừng tìm lỗi người. Nếu thấy lỗi người 
thì lỗi mình tới một bên rồi. Tu cốt yếu là dẹp lỗi lầm 
của mình, phá sạch tâm phiền não, buông xả lòng yêu 
ghét, có như vậy mới thẳnh thơi hết khổ. Thoạt nghe, 
chúng ta thấy như TỔ tiêu cực, thiên hạ làm quấy để 
mặc họ, mình không can thiệp sao ? Đây Tổ dạy chúng 
ta một phép tu để cho tâm hồn mình được cởi mở rộng 
rãi thêm lên, chớ không đểä cho ích kỷ hẹp hòi đi đến 
chỗ tiêu cực chán đời. 

Sau đây là câu chuyện rất quen thuộc mà đa sỐ 
Phật tử có tụng kinh Pháp Hoa đều biết. Bồ Tát Thường 
Bất Khinh thấy ai cũng có Phật tánh và sẽ thành Phật, 
Ngài không thấy người nào dở cả nên đi đâu gặp ai Ngài 
cũng nói : “lôi không dám khinh các Ngài, các Ngài sẽ 
thành Phật”. Nếu thấy ai cũng sẽ thành Phật thì có khinh 
chê người nào đâu ? Nhờ cái thấy đó nên Bồ Tát giáo 
hóa đỘ sanh từ đời này đến kiếp khác không chán. Như 
tôi nói Ở trước, Tri Viên biết giống mít tốtsẽ cho trái quí, 


tự nhiên sốt sắng, săn sóc mà không chán vì đặt hết hy 
vọng vào cây mít. Cũng vậy, Bồ Tát biết tất cả chúng 
sanh sẽ thành Phật thì còn gì mà sợ. không lo giáo hóa 
cho họ được thành Phật. Tâm niệm của Bồ Tát thấy ai 
cũng có khả năng thành Phật. Phật là bậc Vô Thượng 
Giác mà ai cũng có thể làm được thì việc thường ai làm 
chẳng được ! Vậy chúng ta hãy kiểm lại mình vànghĩ 
rằng chung quanh mình ai cũng trở thành người tốt, tốt 
bằng mình hoặc tốt hơn mình, thì mình đâu có chê chán 
ai, đâu có xa lánh ai. Nên cuộc sống giữa mình và mọi 
ngƯời có sự liên hệ giúp đỡ qua lại với nhau. Còn nếu 
mình thấy ai cũng xấu hết, chỉ có một mình mình hay, 
thì ai giúp mình được nữa ?Do thấy một mình hay, nên 
khiến thiên hạ thấy lại mình là kể bướng kể gàng, kể 
kiêu mạn... Bởi thế, trên đường tu, người Phật tử chân 
chính phải nhớ cho thật kỹ là đừng thấy lỗi người mà 
phải thấy lỗi mình và tìm cái hay cỦa người. Cái hay 
nhất của con người là ai cũng có thể thành Phật. Phật 
quả là cái cao tỘt mà thấy ai cũng có thể thành, thì 
chuyện thế øsian, nếu hội đủ duyên tốt chắc họ sẽ thành 
công tỐI. 

Đâu chỉ một Bồ Tát Thường Bất Khinh thấy như 
thế, mà Phật đâu không từng nói : “Ta là Phật đã thành, 
các ngươi là Phật sẽ thành”. Vì vậy mà Ngài giáo hóa 


chúng sanh suốt bốn mươi chín năm không chán ngán. 
Kinh A Hàm cũng như kinh Hoa Nghiêm, có đoạn kể : 
Sau khi Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài nhìn 
xuống đầm sen, thấy có những hoa đang trổ tổa hương 
thơm, có hoa đang còn búp, có hoa mới ngoi lên khỏi 
mặt nước, có cái còn là ngó sen ở dưới bùn... Nhưng 
Phật kết luận rằng tất cả những hoa sen đó cái nào rồi 
cũng trổ hoa thơm đẹp như nhau. Chúng ta thấy Phật 
nhìn đời hết sức lạc quan. Dầu là hoa sen đang là cái ngó 
còn dùi dưới bùn hôi, mà Ngài cũng thấy nó sẽ lên khỏi 
nước, trổ hoa đẹp và có hương thơm. Cũng vậy, chúng 
sanh người đã tu hành tiến bộ khá ví như hoa sen vừa 
lên khỏi nước, người đang tu hành nửa chỪng ví như 
hoa sen còn nằm trong nuớc, người mới phát tâm tu ví 
như hoa sen vừa ra khổi bùn, người chưa phát tâm tu ví 
như hoa sen còn ở dưới bùn. Nếu tu, tất cả đều sẽ thành 
Phật, do thấy như vậy nên đức Phật đem hết khả năng 
ra giáo hóacho tất cả. Ngài giáo hóa rồi, còn dặn dò đệ 
tỬ sau này phải luôn luôn truyền bá đừng để cho ngọn 
đèn chánh pháp lu tắt. Chúng ta vì thấy mọi người xấu 
hết, nên có tâm trạng bi quan, tự nguyện kiếp sau xin 
không trở lại làm người, hoặc nguyện về Cực Lạc làm 
dân Phật A Di Đà, chớ không trở lại cỏi Ta Bà này, ngán 
con người lắm ! Người ta sợ làm người là tại sao ? Vì 


mỌi người xấu ác hết, một mình ta tốt nên ở giữa đám 
người xấu ác này không chịu nổi,phải tìm chổ có người 
tốt hơn để an ổn vui tươi. Người vừa khởi niệm đó đã 
là xấu rồi ! 

Phật dạy người có nhiều đức tính tốt hơn ta đó là 
bậc thầy ta, ta học những cái hay của họ. Người có cái 
dở hơn ta cũng là bậc thầy của ta, ta cũng học để tránh. 
thầy hay, chúng ta học bắt chước, thầy dở, chúng ta học 
để tránh. Cũng vậy, khi phát tâm tu, ngƯỜi trợ giúp 
phương tiện để tiến là thiện tri thỨc, mà người làm 
chướng ngại để thử thách coi mình tiến tới đâu cũng là 
thiện tri thức. Người giúp phương tiện là kéo mình lên 
tỪ tỪ, người thử thách giúp mình nhảy vọt; cả hai 
đều là ngƯỜi tỐt giúp mình tiến, nên không có người 
nàođể cho chúng ta chê chán cả. ChỈ có chán cái hèn yếu 
của mình. Tu lẽ ra những chuyện nghịch ý trái lòng là 
phải thắng nó, mà thắng không được, để cho sân si nổi 
lên là dỞ, hãy tự chán mình, vì nói được mà làm không 
được. Hiểu như vậy, mới thấy chúng ta tu có tiến được 
hay không là do đặt cái nhìn đúng hay sai. Nếu nhìn 
không đúng thì việc tu hành cũng lệch luôn. Người phát 
tâm tu, không ai mà không thầm hứachinh phục tham, 
sân, si. Đã ngầm hứa như vậy rồi, thì những cơ hội khơi 
dậy tham, sân, si là cơ hội tốt để cho chúng ta điều phục 


nó. Nếu chúng ta chưa điều phục được thì trách mình 
hay trách cơ hội ? Phải tự trách mình còn yếu. Vậy mà 
đa sỐ người tu gặp chướng duyên cứ trách thiên hạ cứ 
trách hoàn cảnh : Tôi tu mà thiên hạ phá tôi hoài, chớ 
không ngờ chính vì mình không thật tu, hoặc tu còn yếu 
không chuyển được cảnh rồi thối chuyển lui sụt. Nếu 
nói theo đạo lý chân thật, thì thế gian này không ai phá 
mình cả, chỉ có mình phá mình. Vì tất cả cái hay, cái dở, 
cái tỐt, cái xấu nó không bắt mình thành tốt hay thành 
xấu, mà chính mình mới thành tốt hay thành xấu. Người 
ta cứ đổ thừa : bị tiền tài, sắc đẹp... nó cám dỗ tu không 
được. Tôi ví dụ có một Phật tử mới phát tâm tu, đi 
đường bỗng thấy một thỏi vàng rớt trên đất, liền động 
lòng tham lượm bổ túi, từ đó tâm bất an, toan tính đủ 
chuyện hết. Bất an là do không điêu phục được lòng 
tham, lòng nó quấy phá mất thanh tịnh mà đổ thừa vàng 
nó cám dỗ. Nếu thấy vàng thì thấy, đi cứ đi, không bận 
lòng thì có gì trở ngại ? Để thấy rằng trong cuộc đời này 
không có cái gì ở bên ngoài hại mình bằng chính mình 
không làm chủ được tham, sân, sĩ nơi mình. Đó là cái 
gốc của mọi tai họa. Nếu biết gốc của tai họa từ tham, 
sân, si Ở nơi mình thì phải thẳng tay mà điều phục nó, 
chớ không có kêu ca than trách người, cảnh. Nếu ngồi 
trách người trách cảnh, đó là người che lỗi mình, bào 


chữa cho mình. 

Kinh Hoa Nghiêm, Phật có nói : Tất cả chúng 
sanh đều đầy đủ đức tánh Như Lai, chỈ vì vô minh phiền 
não che khuất nên còn làm chúng sanh.Vậy ai cũng có 
đức tính như Phật hết, tuy hir65n tại thân tướng chưa 
đầy đủ ba mươi hai tướng tỐt, nhưng rồi sẽ có, nếu 
chúng ta đủ lòng tin và nổ lực tu rồi cũng sẽ được như 
Phật. Sở dĩ chúng ta còn luân hồi trong lục đạo thấy 
mình và Phật cách nhau quá xa là do vô minh phiền não 
che khuất. Nếu dẹp hết vô minh phiền não thì mình với 
Phật đâu có khác. Phật và Bồ Tát chỈ cho chúng tacon 
đường Niết Bàn rất cụ thể. Đó là : “Biết như thật điên 
đảo, không thọ tất cả pháp, nội tâm tịch diệt, đến Niết 
Bàn”. Ai biết như thật điên đảo thì không thọ tất cả 
pháp, nếu không thọ tất cả pháp thì nội tâm tịch diệt, 
nội tâm tịch diệt đó là Niết Bàn, không nghi ngờ. Nếu 
người không biết như thật điên đảo, điên đảo mà không 
biết điên đảo, thì thọ nhận tất cả pháp. Chấp tất cả pháp 
thì đi tới đấu tranh, mà đấu tranh là đau khổ. Vậy thấy 
như thật điên đảo là thế nào ? Điên đảo là lấy đầu làm 
đuôi, giả cho là chơn, thấy trái ngược gọi là thấy điên 
đảo. Ví dụ : Được khen thì vui, bị chê thì buồn. Được 
khen thì vui, bị chê thì buồn, hợp lý quá tại sao nói là 
điên đảo? 


Lời khen chê là âm thanh vừa phát ra liền nữa, lời 
khen mất, nó không thật mà chấp nó là thật. Thứ chê 
không nhất định. Chẳng hạn người tửu lượng thấp 
uống nửa lít rượu đã say túy lúy, khen người tửu lượng 
cao uống một lít không say là giỏi là hay. Còn nguời 
Phật tử giữ năm giới không uống rượu bị chê là người 
bồn xến không biết ăn chơi. Nếu qua lời khen đó mà vui, 
qua lời chê đó mà buồnlà điên đảo. Vì cái không đáng 
buồn mà buồn, không điên đảo là gì! Cái không đáng 
khen mà khen, khen để đi tới chổ chết. Cái khen đó là 
hại tai sao lại mừng ? Lời khen chê không có giá trỊ thật 
mà tuởng lầm là thật đó là điên đảo. Điên đảo mà tự 
mãn với điên đảo nên rồi cứ đau khổ. Có cái khen cái 
chê nào là cứu cánh đâu ? Nhóm người này khen mình 
lại có nhóm nguời khác chê mính. Khen chê tùy chỗ, tùy 
thời, tùy theo cái nhìn của mỗi người sai khác. Nó không 
có lẽ thật, mà mình chấp là thật, đó là sai lầm. Tiếng nói 
đã không thật, gía trị khen chê cũng không thật, hai cái 
không thật tưởng là thật, không điên đảo là gì ? Do 
không biết như thật điên đảo nên mới chấp nhận các 
pháp, khen thì vui nên giành được khen rồi dẫn tới đấu 
tranh, bị chê thì buồn nên nổi sân giận sanh đấm đánh 
lẫn nhau,gây đau khổ cho nhau không có ngày cùng. 

Ngay nơi cái điên đảo mà thấy đúng như thật, thì 


không chấp không tạo thêm tội lỗi, mà phát triển điều 
hay điều tốt. Chẳng hạn như biết thân này là vô thường, 
giả tạm không thật, tuy biết nó không thật, vẫn đem nó 
ra làm việc hữỮu dụng cho đời, sống một ngày làm cho 
xứng đáng một ngày. Ngày mai còn làm nữa, ngày mốt 
còn làm nữa, làm hoài cho tới chết mới thôi, không chán. 
Nếu nghĩ thân nay còn mai mất làm chi cho mỆt, ngồi 
chơi uống trà cho khỏe là tai họa ! Cùng một sự việc mà 
thấy đúng thì cuỘc sống có giá trị, đời vui tươi. Nếu 
thấy không đúng thì gây tai họa lớn không thể lường. Vì 
vậy, người học Phật chúng ta nương theo cái nhìn của 
Phật là thấy tất cả điên đảo đúng như thật, để không thọ 
nhận các pháp cho tâm đuợc tịch diệt và đến Niết Bàn. 

Niết Bàn đối với chúng ta gần hay xa và có ai 
không có quyền đến không? 

Ai cũng có quyền đến Niết Bàn với điều kiện như 


đã nói. 


